David J. Lieberman 


hô THỂ 
BỊ - 
LỰỪA DỐI 


KHÁM PHẢÁ SỰ THẠT 
TRONG VÒNG CHƯA ĐÀY § PHÚT 


NEVER BE LIED TO AGAIN 


LAO ĐỘNG - XÃ Ä HỘI 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 
KHÁM PHÁ SỰ THẬT TRONG VÒNG 5 .PHÚT 


Phạm Xuân Hồng địch 


Tiên sĩ David J. Lieberman 
Tác giả cuốn Instant Analusis 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


Cuốn sách được thực hiện bởi 


CÔNG TY SÁCH ALPHA 
__) ® 
Sclchobcols 


Số 164B, Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội 
Tel: (04) 722 6236 - Fax: (04) 722 6237 
E-mail: publication@alphabooks.vn 
Website: http://www.alphabooks.vn 


Với sự hợp tác của 
TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ FUTURE ONE 
Hmwvnnm =—- SH HÀ TƯ Vài 
NHIPCAU UTURE 
ĐẦU TL/ ne 


Địa chỉ: Lầu 3, 71-75, Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM 
Tel: (84-8) 827 2783 - Fax: (84-8) 827 4755 
Email: phathanh@nhipcaudautui.com.vr 
Website: hfip://www.nhipcaudautu.com.vn 


Toả nhà Victoria, 5 
29 đường Huỳnh Văn Bánh, TP Hồ Chí Minh 
Tel: (08) 995 1310 - Fax: (08) 995 4947 
Website: http://www.futureone.com.vn 


Nếu bạn từng nghe nói đến... 
$@_ Một cuộc họp bị trễ 
$$ Tôi gặp khúc mắc với bạn bè 
$@$_ Bạn có thể trông đợi vào tôi 
$ Sáng mai tôi sẽ gọi cho bạn 
$®_ Chẳng có gì là riêng tư cả 
Nếu bạn từng băn khoăn... 
$®_ Anh ấy có nói thế với tất cả mọi người không nhì? 
$ Có phải nàng ra ngoài để đón mình không? 
$_ Hóa đơn có trong thư không nhỉ? 
$_ Anh ấy có thật sự yêu mình không? 
$@_ Mình có tin vào họ được không? 
Nếu bạn thấy mệt mỏi với... 
$_ Trông thật ngớ ngẩn 
$_ Cảm thấy vô dụng 
® Bjlợi dụng 
$® Thuê nhầm người 
®_ Yêu nhầm người 


$ Bị mác lừa vì chính những mánh cũ 


thì hãy đọc cuốn sách này để Không thể bị lừa đốt! 


jH..‹.. 


W tú 


LỜI GIỚI THIỆU 
(cho bản tiếng Việt) 


Tất cả mọi người, vì những lý do khác nhau, ít 
nhiều đều nói dối, nhưng không ai thích thú khi bị 
lừa dối. Những lời nói đối có thể vô hại nhưng cũng 
có thể làm chao đảo cuộc sống của một cá nhân hay 
hoạt động của một tổ chức. Cách tự vệ, tránh bị sập 
bãy hay xoay chuyển tình thế hiệu quả nhất, trong 
mọi hoàn cảnh, là nhận thức đúng đối phương, phán 
đoán đúng sự việc và chủ động kiểm soát tình hình. 
Xa hơn, muốn trở thành người luôn nắm giữ sự thật, 
chúng ta cần phải điều khiển đối phương thay vì chịu 
ảnh hưởng của họ. 

Trang bị cho bạn những “vũ khí” giao tiếp sắc bén, 
Không thể bị lừa dối của Tiến sĩ David J. Lieberman, 
chuyên gia hành vi học nổi tiếng, chính là một công 
cụ đặc biệt thú vị giúp bạn khám phá sự dối trá một 
cách nhanh chóng và chính xác. Cuốn sách cung cấp 
các chiến thuật phát hiện và sử dụng manh mối 
thường bị bỏ qua hoặc chưa được biết đến - hành vi 
phi ngôn từ. Khi chúng ta trò chuyện, 7% sự thật ẩn 


—7— 


NHŨNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


chứa trong lời từ, 38% trong giọng nói, ss% trong 
hành vi và cử chỉ. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ 
chú ý đến lời từ và bỏ quên phần thông điệp thể hiện 
qua các nhân tố phi ngôn từ - phần lớn nhất và có 
thể nói là chân thực nhất. Đó chính là lý do bạn cần 
đến những ví dụ sinh động, những tình huống và kịch 
bản điển hình, dễ tiếp thu và dễ áp dụng mà 
Lieberman đưa ra cùng những phân tích cặn kế và 
xác đáng. 

Khi nhận ra người ta đang nói đối mình, mù 
quáng lao vào cuộc khẩu chiến là hạ sách. Điều cần 
làm là nghe ý nhưng hiểu tứ, là khơi gợi đối thoại 
theo chiều hướng mà bạn muốn để thu thập thông 
tin. Áp dụng những kỹ thuật mang tính đột phá và 
tiên tiến của Lieberman, bạn sẽ thấy không có rào 
cản nào trên hành trình đi tìm sự thật. Những chiến 
thuật như kíp nổ, viên đạn bạc, phương án tấn công... 
hoàn toàn không hiếu chiến, không công kích đối 
phương một cách trực diện hay làm họ tổn thương 
như tên gọi của chúng có thể hàm ý. Chúng chỉ thuần 
túy giúp bạn nhận biết sự dối trá và đối phó với nó 
một cách kín đáo, khéo léo, mềm dẻo nhưng hiệu quả 
tức thì, mà không để đối phương nhận ra là mình 
đang bị khai thác và điều khiển. 

Giúp bạn tự vệ chính là mục tiêu của Không thể bị 
lừa dối. Đọc một trang hay chỉ một đoạr. khoảng 
chục dòng bất kỳ trong cuốn sách, bạn cũng đều thu 
được một công cụ, một kinh nghiệm có thể áp dụng 


¬.— 


DAVID J. LIEBERMAN 


ngay vào thực tế. Là một độc giả say mê nhưng hiếm 
khi tôi gặp được một cuốn sách cô đọng mà hiệu 
nghiệm và có ý nghĩa thực tiễn đối với cuộc sống 
hàng ngày cũng như công việc của chúng ta đến thế. 
Không hoàn toàn như tiêu đề của nó, Không thể bị 
lừa đối không chỉ giúp chúng ta nhận biết sự lừa đối, 
mà còn đưa chúng ta đến với nghệ thuật phi ngôn từ, 
bộ môn nghệ thuật mà nếu chúng ta thấu hiểu và áp 
dụng nhuần nhuyễn chắc chắn sẽ giúp chúng ta đàm 
phán vô cùng hiệu quả. Điều này càng có ý nghĩa hơn 
khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, 
khi chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên 
ngoài, thế giới của ngôn ngữ cử chỉ. Chúc các bạn hội 
nhập thành công vào thế giới phẳng, với cẩm nang 
Không thể bị lừa dối! 


Tiến sĩ PHAN QUỐC VIỆT 
Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tâm Việt Group 


MỤC LỤC 


VỚI MO ĐA ]:oopsagtgh2n hy kendinBinikeceigi0isgekgsntcdiecksa 13 
Chương 1: NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SỰ LỪA DỐI........ 21 
Chương 2: CÁCH PHÁT HIỆN KẺ DỐI TRÁ...................... 87 
Chương 3: CHIẾN THUẬT PHÁT GIÁC SỰ DỐI TRÁ 

VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRONG 

CÁC CUỘC ĐÀM THOẠI TÌNH CỜ............. 149 
Chương 4: CUỘC ĐẤU TRÍ.......................--555scccccccvsv 183 
Chương 5: NHỮNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN.................... 193 
Chương 6: TÂM LÝ Ở PHÍA BẠN.......................-c-s.sssee 211 
Chương 7: NHỮNG RÀO CẢN BÊN TRONG: 

. LỜI NÓI DỐI TỎI TỆ NHẤT LÀ 

LỜI NÓI DỐI CHÍNH MÌNH........................ 223 
Chương 8: NHỮNG RÀO CĂN BÊN NGOÀI: 

MÁNH LỚI TRONG NGH......................---- 231 
KẾT LUẬN: .c;ysin 6o kg )AB4G01463402x6eg300200800 0ã -nkniognke 251 


=—=ïi:—= 


LỜI MỞ ĐẦU 


Tính trung thực chính là nền móng của tất cả các mối 
quan hệ, cho dù là công việc hay cá nhân. Nhận thức 
được mục đích thật sự của ai đó là điều rất có giá trị, 
thường giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và sức 
lực. Khi đó, bạn sẽ có sức mạnh để kiểm soát tình 
hình, hoặc ít nhất cũng không bị lợi dụng. 


Không có năng lực nào lớn hơn việc luôn đưa ra 
quyết định đúng đấn trong cuộc sống. Dù vậy, hãy 
nhớ rằng các quyết định bạn đưa ra chỉ vững vàng và 
đúng đản khi căn cứ vào sự thật. Bạn sẽ biết cách 
nhận ra thông điệp ẩn dưới ngôn từ và phán đoán suy 
nghĩ của người khác khi họ không nói thật. Một 
người sử dụng khả năng này rất thành công, khách 
hàng cũ của tôi, đã nói: “Cứ như có người nằm ngay 
trong doanh trại của họ - một tiền đồn trong đầu họ.” 

Một xã hội lý tưởng sẽ không cần những lời nói dối 
và cả cuốn sách này nữa. Nhưng chúng ta đang sống 
trong một thế giới không hoản hảo, luôn tồn tại 
những điều dối trá. Và dù bạn có muốn hay không thì 
bạn vẫn đang ở trong cuộc chơi. Câu hỏi được đặt ra 


—13— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


là: Liệu bạn có muốn thắng không? Nói ví von, bạn sẽ 
không bao giờ trở thành kẻ ngốc nghếch một lần nữa. 
Trong kinh doanh, bạn sẽ ở thế thượng phong. Dù ở 
đâu và bất cứ khi nào bạn phải tiếp xúc với người 
khác, bạn sẽ có những công cụ để giành chiến thắng. 


CUỐN SÁCH NÀY MANG ĐẾN ĐIÊU GÌ 
VÀ NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Mọi người thường trìu mến ví tôi với “khẩu súng ổi 
thuê”, một chuyên gia trong lĩnh vực đối nhân xử thế. 
Với tư cách là một tiến sĩ tâm lý học, chuyên gia sử 
dụng liệu pháp thôi miên, tôi cung cấp cho các công 
ty cũng như các cá nhân một “lực đòn bẩy” mà ngay 
cả những luật sư hàng đầu, kế toán viên xuất sắc hay 
nhà quản trị sành sỏi cũng không thể có được. 


Chúng ta thường xuyên hiểu sai ý nghĩa ẩn sau các 
thông điệp. Không phải lúc nào mọi người cũng nói 
ra suy nghĩ thật hoặc suy nghĩ và lời nói không đồng 
nhất với nhau. Cuốn sách này tập trung vào sự thật 
và cách nhận ra sự thật. 


Để làm một nhà thương thuyết thành công, bạn 
phải sử dụng nhiều chiến thuật và kỹ thuật, tất cả đều 
dựa vào sự chính xác của thông tin bạn được cung cấp. 
Câu trả lời bạn có được từ hầu hết các siêu máy tính 
mạnh nhất thế giới đều chẳng có giá trị gì nếu những 
con số bạn cung cấp cho chúng xử lý đều sai lệch. 


—14— 


DAVID vI. LIEBERMAN 


Chúng ta thường không để ý rằng sự thật rất dễ bị 
bỏ qua trong một cuộc đàm thoại, thương thuyết 
hoặc thẩm vấn. Khi được đặt câu hỏi: “Một con cừu 
sẽ có bao nhiêu chân nếu như bạn gọi đuôi của nó là 
chân?” Abraham Lincoln đã trả lời: “Bốn”, và ông giải 
thích: “Bởi vì gọi đuôi là chân chẳng có nghĩa gì cả.” 

Người ta nói dối vì nhiều lý do khác nhau, nhưng 
việc nói đối hiếm khi đem lại lợi ích cho người bị lừa 
dối. Và đó là một sự thật không thể phủ nhận về vấn 
đề dối trá. Tất cả mọi người đều nói dối nhưng chẳng 
ai thích thú khi bị lừa dối. 

Phải có ít nhất hai người thì một lời nói dối mới có 
hiệu lực — một người nói dối và một người tin lời nói 
đối đó. Chúng ta chác chắn không thể ngăn chặn 
người khác tìm cách nói đối nhưng có thể ngăn họ đạt 
được mục đích. 


Cuốn sách này bao gồm tám chương, mỗi chương 
khám phá một khía cạnh của việc nói dối. Các kỹ 
thuật mới mẻ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn xác 
định được mình có bị lừa dối hay không. Nếu bạn là 
nạn nhân của một sự lừa dối, chúng sẽ giúp bạn tìm 
ra chân lý và giành quyền kiểm soát tình hình. Nhiều 
ví dụ trong cuốn sách này rút ra từ các mối quan hệ 
cá nhân và các tình huống trong công việc; chắc chấn 
hầu hết chúng ta có thể đồng cảm với những tình 
huống này. 


—ï§— 


KHÔNG THỂ Bì LỨA DỐI 


Chương 1 
NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SỰ LỪA DỐI 


Cuốn sách này khai thác những điểm mà mọi người 
thường bỏ qua, đó là việc quan sát các manh mối 
trong ngôn ngữ cử chỉ. Chương 1 liệt kê 46 manh mối, 
biểu hiện của sự lừa dối, được chia thành bảy mục. 
Một số manh mối gắn với những nguyên tắc cơ bản 
của ngôn ngữ cử chỉ, trong khi số khác lại sử dụng 
những quy trình và kỹ thuật tiên tiến hơn như trọng 
tâm ngôn ngữ tâm lý và khái niệm lựa chọn ngôn ngữ 
thần kinh. Mỗi mục kết thúc bằng một phần tổng kết 
để độc giả tiện theo dõi. 


Chương 2 
CÁCH PHÁT HIỆN KẺ DỐI TRÁ 


Chúng ta thường mù quáng lao vào cuộc khẩu chiến. 
Nói cách khác, chúng ta thường nghĩ đến những câu 
hỏi lẽ ra chỉ nên hỏi hai ngày sau khi cuộc khẩu chiến 
kết thúc. Chương này đưa ra một kế hoạch cụ thể để 
phát hiện sự lừa dối. Hệ thống tỉnh vi này liên quan 
đến việc lựa chọn từ một loạt hoạt cảnh có sẵn kịch 
bản, mỗi cảnh lại thuộc một góc độ tâm lý khác nhau. 
Mỗi kịch bản bao gồm một kíp nổ (primer), một 
phương án tấn công (attack sequence) và những viên 
đạn bạc (silver bullets). 


_—. `. 


DAVID J. LIEBERMAN 


Chương 3 


CHIẾN THUẬT PHÁT GIÁC SỰ LỪA DỐI 
VÀ THU THẬP THÔNG TIN 
TRONG CÁC CUỘC ĐÀM THOẠI TÌNH CỜ 


Nếu trong các cuộc đàm thoại tình cờ bạn nghĩ có 
người đang nói dối bạn, nhưng biện pháp thẩm vấn 
chính thức không có tác dụng thì sao? Chương này 
cung cấp những kỹ thuật tỉnh vi giúp bạn thu thập 
thông tin mà không quá lộ liễu. Bạn cũng sẽ học được 
cách khơi gợi cuộc trò chuyện theo bất kỳ chiều hướng 
nào bạn lựa chọn để có được thông tin mình muốn. 
Chương này còn đề cập đến những thời điểm với các 
chiến thuật khác nhau để khám phá sự thật, nhất là 
khi bạn không có lực bẩy mà bạn cần. Nếu bạn ở thế 
mạnh thì các quy trình tâm lý cũng khác nhau. 


Chương 4 
CUỘC ĐẤU TRÍ 


Cuộc đấu trí bao gồm hai kỹ thuật đơn giản nhưng 
đem lại kết quả phi thường. Khi bạn sử dụng kỹ thuật 
thứ nhất, hầu như không ai có thể nói dối bạn. Khi 
bạn khai thác kỹ thuật thứ hai, bạn có thể nhận ra 
những ý định và động cơ thật sự của bất kỳ ai trong 
bất kỳ tình huống nào. 


—17— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Chương 5 
NHỮNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN 


Chương này trình bày những kỹ thuật đột phá để tìm 
ra chân lý. Sử dụng kết hợp giữa thuật thôi miên và 
một hệ thống mà tôi đã phát triển, được gọi là “Kịch 
bản thăng hoa”, bạn có thế tác động trực tiếp tới tâm 
trí vô thức của người khác - tất cả chỉ thông qua các 
cuộc đàm thoại và người đối thoại với bạn không 
phát hiện ra điều này. Với quy trình này, bạn có thể 
thuyết phục người khác nói ra sự thật. 


Chương 6 
TÂM LÝ Ở PHÍA BẠN 


Chương này khám phá mười quy tắc cơ bản trong đối 
nhân xử thế kiểm soát ý nghĩ của chúng ta. Khi bạn 
học được những quy tắc này, bạn sẽ biết cách phát 
hiện sự thật từ bất kỳ đối tượng nào. Với sự hiểu biết 
về cách xử lý thông tin của bộ não, bạn có thể dễ dàng 
gây ảnh hưởng lên các quyết định của người khác. 


—18— 


DAVID v. LIEBERMAN 


Chương 7 


NHỮNG RÀO CẢN BÊN TRONG: 
LỜI NÓI DÕI TỎI TỆ NHẤT 
LÀ LỜI NÓI DỐI CHÍNH MÌNH 


Đây là sự thật lớn nhất trong một cuốn sách viết về sự 
đối trá: Kẻ thù nói đối nguy hiểm nhất của chúng ta 
chính là bản thân chúng ta. Tất cả mọi người đều biết 
ai đó dứt khoát không chịu tin rằng vợ hoặc chồng 
người đó! bội bạc, bất kể có những dấu hiệu cảnh báo 
điều đó. Chương này cho bạn biết cách nhận thức và 
loại bỏ những rào cản bên trong ngăn bạn nhìn thấy 
những gì đang thật sự điễn ra. 


Chương 8 


NHỮNG RÀO CẢN BÊN NGOÀI: 
MÁNH LỚI TRONG NGHỀ 


Chương này khám phá những bí mật tâm lý của các 
chuyên gia. Bạn sẽ phát hiện những người chuyên 
nghiệp — từ các con bạc chuyên nghiệp cho tới các 
nhà thương thuyết bậc thầy — luôn tìm cách ngăn bạn 
nhận ra sự thật một cách khách quan. Ảnh hưởng của 


' Người đó: Từ này sẽ được sử dụng xuyên suốt tất cả các ví dụ 
trong cuốn sách nhằm làm cho ngôn ngữ bớt tính định giới, và 
không ám chỉ giới này nói dối nhiều hơn _giới kia trong các tình 
huống được đưa ra. 


—19—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỨA DỐI 


những người này rất lớn; họ có thể tác động mạnh 
mẽ đến nhận thức của bạn về thực tiễn, dĩ nhiên trừ 


khi bạn đã đọc cuốn sách này và suy nghĩ thấu đáo 
hơn họ. 


—9o— 


1 


NHỮNG DẤU HIỆU 
CÚA SỰ LÙA DỐI 


“Người có mắt đế nhìn và có tai để nghe có thể tự thuyết phục 
mình rằng không người chết nào có thể giữ được bí mật. 
Nếu đôi môi câm lặng thì người ta sẽ nói bằng đầu ngón tay; 
sự phản bội tiết ra từ người đó ở từng lỗ chân lông.” 

Sigmund Freud 


DAVID I. LIEBERMAN 


hương này liệt kê 46 manh mối của sự dối trá, 

được chia thành bảy mục. Các manh mối có thể 
được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau. Trong 
khi một số manh mối là những dấu hiệu tuyệt vời thì 
hầu hết các manh mối đều cần được xem xét trong 
bối cảnh của tình huống cụ thể, chúng không mang 
tính tuyệt đối. - 

Một số manh mối tỉnh vi đến mức có thể dễ dàng 
bị bỏ qua trừ phi bạn thật sự chú ý. Những manh mối 
khác có thể lại biểu hiện quá rõ rệt. Trong một số ví 
dụ, bạn sẽ gặp những lời đối trá bị bỏ sót - những gì 
lẽ ra phải có nhưng lại rơi rớt mất. Một số trường 
hợp khác, bạn sẽ phải xử lý những lời dối trá cố ý — 
những điều nói hoặc làm không nhất quán với phần 
còn lại của thông điệp. 

Thinh thoảng, bạn sẽ không thể tiếp cận được với 
tất cả những manh mối này, chẳng hạn bạn không 
thể trực tiếp quan sát người mà bạn đang nói chuyện 
qua điện thoại. Không nhất thiết phải ghi nhớ tất cả 
manh mối này, vì sớm hay muộn, chúng cũng sẽ trở 
thành bản chất thứ hai: bạn sẽ đần trở nên quen 
thuộc với những gì bạn tìm kiếm, lắng nghe và truy 
vấn, để có được sự thật. 

Một vài chỉ báo, chăng hạn như giới tính, sắc tộc 


và nền tảng văn hóa có thể ảnh hưởng đến cách 


—93— 


Km KHÔNG THÊ BỊ LỬA DỐI 

chúng ta hiểu các manh mối khác nhau, ví dụ như 
cách sử dụng cử chỉ và khoảng cách cá nhân. Mặc dù 
vậy, với phần lớn các trường hợp, những nhân tố này 
không đáng kể và có thể bị bỏ qua. 


Một số manh mối đưa ra những quy tắc tâm lý 
truyền thống như ngôn ngữ cử chi và ngôn ngữ 
tâm lý. Chúng được sử dụng để phát giác những chỉ 
tiết trái ngược nắm giữ thông điệp ngôn ngữ và phi 
ngôn ngữ. Bạn cũng học được cách sử dụng những 
phương pháp tính vi được phát triển từ nghiên cứu 
của tôi trong lĩnh vực đối nhân xử thế. Một trong 
những công cụ đó là trọng tâm ngôn ngữ tâm lý, nó 
liên quan đến những từ ngữ mà một người nào đó 
chọn để phản ánh trạng thái tâm lý hiện tại của họ. 


Một khi bạn nhận ra mình đang bị lừa đối, bạn có 
nên chơi bài ngửa với kẻ nói đối ngay lập tức hay 
không? Thường là không! Cách hay nhất là chú tâm 
đến sự thật mà bạn đã phát hiện ra và tiếp tục cuộc 
trò chuyện, cố gắng gạn lọc thêm thông tin. Nếu bạn 
đối đầu với người vừa nói dối bạn, sắc thái cuộc trò 
chuyện sẽ thay đổi và việc thu thập thêm sự thật sẽ 
trở nên khó khăn. Do đó, hãy đợi cho tới khi có đầy 
đủ bằng chứng, sau đó quyết định xem nên đối đầu 
với người đó vào thời điểm ấy hay dừng lại suy nghĩ 
cách sử dụng sự thật này có lợi nhất cho bạn. 


—24— 


DAVID .I. LIEBERMAN 


MỤC 1 
NGÔN NGỮ CỬ CHỈ 


Những cử động của tay chân đều phản ánh những 
cảm xúc đích thực của chúng ta. Hầu hết mọi người 
không nhận thức được rằng cơ thể nói bằng một thứ 
ngôn ngữ riêng; những lời nói đối của bạn sẽ được 
nhận điện bằng thứ ngôn ngữ đó, sự thật có thể luôn 
được quan sắt âm thầm. 


Bạn có thể đã đọc hoặc nghe nói đến một số manh 
mối này, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ trong số 
các chiến thuật mà bạn sẽ được học. 


Monh mối 1 
Ngôn ngữ của đôi mắt 
Thường thì người nói đối không hoặc hiếm khi nhìn 
thẳng vào mắt chúng ta. Đây là một dấu hiệu thường 
thấy của sự dối trá. Một người đang nói đối sẽ tìm 
mọi cách né tránh sự tiếp xúc bằng mất. Vô thức, 
người đó cảm thấy bạn có thể nhìn thấu suy nghĩ của 
họ qua đôi mắt. Và vì cảm thấy tội lỗi, người đó 
không muốn đối diện với bạn. Thay vào đé, họ sẽ 
nhìn xuống hoặc liếc sang hướng khác. Ngược lại, khi 
chúng ta nói thật hoặc cảm thấy khó chiềyì một lời 
cáo buộc không đúng, chúng ta thường hết sức chú ý 
và tập trung. Chúng ta nhìn chằm chảm vào kẻ cáo 


—25— 


KHÔNG THÊ BỊ LỬA DỐI 


buộc cứ như thể muốn nói: “Anh sẽ không thể trốn 
tránh cho tới khi chúng ta làm rõ chuyện này.” 


Manh mối 2 
Cơ thể không bao giờ nói dối 


Thiếu hoạt bát 


Bàn tay và cánh tay là những bộ phận cho chúng ta 
biết có sự đối trá rất tuyệt vời bởi chúng được sử 
dụng để ra hiệu và dễ quan sát hơn chân và bàn chân. 
Nhưng bàn tay, cánh tay, chân và bàn chân đều có thể 
cung cấp thông tin nếu chúng ta quan sát cẩn thận. 
Khi ai đó nói dối hoặc giấu giếm điều gì, người đó có 
xu hướng ít cử động cánh tay và bàn tay của mình. 
Người đó có thể đặt tay trên đùi nếu đang ngồi, hoặc 
ở bên sườn nếu đang đứng. Người đó có thể đút tay 
vào túi hoặc siết chặt các ngón tay; duỗi thẳng các 
ngón tay thường là một cử chỉ chứng tỏ sự cởi mở. 

Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng khi nói say sưa, bạn 
thường vung vẩy tay nhằm nhấn mạnh quan điểm và 
truyền tải sự nhiệt tình của mình chưa? Và đã bao giờ 
bạn nhận ra rằng khi không tin tưởng vào những gì 
mình đang nói, ngôn ngữ cử chỉ của bạn phản ánh 
những cảm giác này và trở nên vô hồn chưa? 

Thêm nữa, nếu bạn hỏi ai đó một câu hỏi và bàn 
tay người đó siết lại hoặc buông thống, đây là dấu 
hiệu chứng tỏ sự tự vệ và rút lui. Nếu người đó thật sự 


== 26— 


"==.........S.....A. 
lẫn lộn trước những lời quy kết hoặc hàng loạt cầu 
hỏi, bàn tay sẽ xoay ngửa lên như thể muốn nói: “Cho 
tôi thêm thông tin; tôi thật sự không hiểu” hoặc “Tôi 
chẳng có gì để giấu giếm cả.” 
. Giấu giếm điều gì đó 
Khi một người ngồi với tư thế tay chân cùng khép lại, 
có thể là bắt chéo chứ không duõi ra, người đó đang 
chứng tỏ ý nghĩ: “Tôi đang giấu giếm điều gì đó”. 
Người đó cảm thấy mình phải tự vệ. Khi cảm thấy 
thoải mái và tự tin, chúng ta thường để tay chân tự do 
vươn ra và chiếm lấy không gian. Ngược lại, khi cảm 
thấy bất an, cơ thể chúng ta chiếm ít không gian vật 
lý hơn, tay và chân co vào, một tư thế tương tự như 
thai nhi nằm trong bào thai. 
Những cử chỉ giả tạo 

Cử chỉ và điệu bộ của tay không tự nhiên và gần như 
máy móc. Chúng ta có thể đễ dàng quan sát những 
hành vi này ở các điễn viên và chính trị gia vụng về. 
Họ cố gắng sử dụng điệu bộ để thuyết phục mọi 
người rằng họ nhiệt thành với niềm tin của mình, tuy 
nhiên, chúng ta không hề thấy sự linh hoạt trong cử 
chỉ của họ. Các cử chỉ đều giả tạo, không tự nhiên. 


—27— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Manh mối 3 
Sự che đậy vô thức 


Khi đang trả lời một câu hỏi hoặc đưa ra một tuyên 
bố, người đó đưa bàn tay lên mặt, đó thường là một 
dấu hiệu của sự đối trá. Nếu người đó lấy tay che 
miệng trong khi nói, chứng tỏ rằng họ thật sự không 
tin những điều đó là sự thật; nó giống như một bức 
bình phong, một cố gắng vô thức nhằm che giấu ngôn 
từ của mình. 

Trong quá trình nghe, người đó lấy tay che hoặc sờ 
lên mặt như một biểu hiện vô thức của ý nghĩ: “Tôi 
thật sự không muốn nghe chuyện này.” Sờ mũi cũng 
được coi là một dấu hiệu nói dối, hay các hành động 
khác như gãi phía sau hoặc cạnh tay, giụi mắt. 

Những biểu hiện này có thể bị hiểu nhầm với tư 
thế đang trầm tư suy nghĩ, vốn thường chứng tỏ sự 
tập trung và chú ý cao độ. 


Meanh mối 4 
Nhún vai 
Nhún vai là cử chỉ mà người đó dùng để chứng tỏ thái 
độ không biết gì hoặc thờ ơ, thông điệp của họ là: 
“Tôi không biết” hoặc “Tôi không quan tâm.” Tuy 
nhiên, nếu cử chỉ này chỉ thoáng qua — nếu bạn chỉ 


thoáng thấy nó — đó là một dấu hiệu ám chỉ một điều 


—.... 


=-........... DĐAVID I. LIEBERMAN 
gì khác. Người đó đang cố gắng chứng minh rằng 
mình tự nhiên và thoải mái với câu trả lời của bản 
thân, nhưng sự thật lại không hề như vậy. Những gì 
người đó cảm nhận không phải là với một tình cảm 
thật sự, người đó không thật sự nhún vai. 

Tình huống này tương tự như khi ai đó bối rối với 
một câu đùa nhưng lại giả vờ rằng mình nghĩ câu đùa 
đó thật buồn cười. Những gì bạn thấy chỉ là một nụ 
cười “đầu môi”, không phải là một nụ cười thoải mái 
tỏa trên cả gương mặt. 


TỔNG KẾT 


“ Người đó sẽ ít hoặc không nhìn trực tiếp vào mắt. 

-_ Biểu lộ vật lý sẽ hạn chế, tay và bàn tay cử động rất 
ít, dường như cứng nhắc và máy móc. Bàn tay, cánh 
tay và chân khép chặt vào cơ thể; cơ thể chiếm ít 
không gian hơn. 

- Bàn tay có thể đưa lên mặt hoặc cổ. Tuy nhiên, các 

bộ phận này ít có sự tiếp xúc với cơ thể. Người đó 

cũng không hän chạm vào ngực mình với một cử 

chỉ mở lòng bàn tay . 

Nếu người đó cố tỏ ra tự nhiên và thoải mái với câu 

trả lời, họ có thể hơi nhún vai. 


—20— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


MỤC 2 


TRẠNG THÁI TÌNH CẢM: 
THÁI ĐỘ NHẤT QUÁN VÀ MÂU THUẪN 


Các cử chỉ cá nhân cần được quan sát riêng biệt và 
gắn với những gì mà người đó đang nói. Trong mục 
này, chúng ta sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa lời nói 
và những cử chỉ đi kèm. Bên cạnh những mâu thuẫn 
rõ rệt như hành động lác đầu trong khi nói “vâng”, 
còn có những dấu hiệu tỉnh tế hơn nhưng không kém 
phần lộ liễu chứng tỏ có sự dối trá. Những dấu hiệu 
này diễn ra cả chủ định và vô thức. 

Có những lúc chúng ta chủ định cố gắng nhấn 
mạnh quan điểm của mình, nhưng vì cử chỉ bị cưỡng 
ép nên thiếu tự nhiên và thời điểm không thích hợp. 
Khi bạn biết thứ cần tìm kiếm, điều này trở nên rõ 
ràng hơn. 

Những mâu thuẫn giữa cử chỉ, lời nói và cảm xúc 
là dấu hiệu quan trọng, thể hiện ở chỗ bạn tiếp nhận 
một thông điệp kép. Một ví dụ là ai đó lại nhe răng 
cười trong khi đang tỏ ra đau buồn với một người vừa 
mất đi người bạn đời. 

Hãy quan sát những gì được xem là biểu hiện phản 
ứng ban đầu. Đây là một biểu hiện ban đầu của cảm 
giác thực, nó chỉ kéo đài chưa đầy một giây cho tới 
khi họ có cơ hội che giấu chúng. Thậm chí, nếu bạn 


—30—— 


DAVID vI. LIEBERMAN 


không chớp được biểu hiện thoáng qua này thì nó sẽ 
thay đổi và đó là lý do khiến bạn ngờ rằng trạng thái 
tình cảm bạn vừa quan sát là giả tạo. 


Manh mối 5 
` Đúng thời điểm là tất cả 

Nếu ai đó lắc đầu theo hướng xác nhận trước khi hoặc 
ngay khi lời nói buông ra, thì đây là một dấu hiệu tích 
cực chứng tỏ người đó nói thật. Tuy nhiên, nếu người 
đó lắc đầu sau khi bày tỏ quan điểm, có thể họ đang cố 
†ỏ ra thuyết phục, nhưng vì đó là một cử chỉ giả tạo — 
một cử chi không dựa vào tình cảm — nên thời điểm là 
không thích hợp. 

Cần tìm kiếm cả những cử động bàn tay và cánh 
tay nhằm nhấn mạnh một quan điểm sau khi đã 
Người đó muốn nói ra thật nhanh nhưng nhận thấy 
rằng có lế mình nên tỏ ra thật sự quyết liệt và làm 
theo như vậy. Thêm vào đó, các cử động bàn tay và 
cánh tay sẽ không chỉ chậm mà dường như còn máy 
móc và không ăn khớp với việc nhấn mạnh bằng lời. 

Nếu bạn muốn thuyết phục ai đó rằng bạn đang 
giận dữ khi bạn thật sự không như vậy, bạn sẽ tỏ ra 
giận dữ và cáu kinh. Nhưng còn nhiều điều hơn thế. 
"Thời điểm biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt mới là 


—31—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 
vấn đề. Nếu nét mặt thể hiện sau lời nói (“Lúc này, 
tôi rất khó chịu với anh”... ngừng lại... và sau đó tỏ ra 
giận dữ) thì không đúng. Bộc lộ nét mặt trước câu: 
“Tôi rất khó chịu” sẽ không chứng tỏ đó là nói đối. Nó 
cho thấy rằng bạn đang nghĩ về điều bạn nói hoặc 
đang có chút khó khăn trong việc quyết định bộc lộ 
cơn giận dữ của mình như thế nào. 

Tương tự, người nào tin vào lời nói của mình 
thường cử động đầu ở những âm tiết quan trọng để 
nhấn mạnh quan điểm. Các cử động đầu dù theo 
hướng lên, xuống hoặc sang hai bên thì chúng đều 
được cho là nhằm nhấn mạnh những luận điểm và ý 
tưởng đặc biệt. Một cái gật đầu máy móc mà không có 
trọng tâm là một cử động có ý thức. Những cử động có 
ý thức này nhằm thể hiện sự nhấn mạnh, nhưng khi ai 
đó nói dối thì chúng lại không ăn nhập với nhịp tự 
nhiên của thông điệp. 


Manh mối 6 
Mâu thuẫn và nhất quán 
Không chỉ có thời điểm quan trọng, chúng ta còn cần 
chú ý đến kiểu cử chỉ. Người phụ nữ nào cau mày khi 
nói yêu bạn tức là đang truyền đạt một thông điệp 
ngược lại. Một biểu hiện không nhất quán thấy rõ giữa 
điệu bộ và lời nói chứng tỏ rằng người nói đang nói 
dối. Một ví dụ thú vị là một anh chàng cố gắng bày tỏ 


—32— 


DAVID .I. LIEBERMAN 


với bạn gái rằng anh ta yêu nàng trong khi trong xua 
tay không khí. Tương tự, bàn tay nãm chặt và lời tuyên 
bố về cảm giác thoải mái không hề ăn khớp với nhau. 
Hãy bảo đảm rằng điệu bộ ăn khớp với lời nói. 


Manh mối 7 
Rối loạn cảm xúc 

Thời điểm của các cảm xúc là một điều khó có thể giả 
tạo được. Hãy quan sát kỹ lưỡng và bạn sẽ không dễ 
dàng bị đánh lừa. Một phản ứng không thật thì không 
tự phát; do đó, tại thời điểm đầu của một cảm xúc dối 
trá thường có một chút do dự. Thời lượng của cảm 
xúc cũng quan trọng: Phản ứng kéo dài hơn trong 
trường hợp đó là cảm xúc thật. Đoạn kết - cảm xúc 
kết thúc như thế nào - rất bất ngờ. Như vậy, cảm xúc 
bị trì hoãn xuất hiện, kéo dài hơn bình thường và kết 
thúc đột ngột. 


Cảm xúc ngạc nhiên là một ví dụ. Ngạc nhiên đến 
rồi biến mất rất nhanh, vì thế, nếu nó kéo dài thì đó là 
giả tạo. Nhưng khi chúng ta giả vờ ngạc nhiên, hầu hết 
chúng ta giữ nét mặt kinh ngạc; biểu hiện này không 
thật sự đánh lừa được một người quan sát tỉnh táo. 


—33— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Manh mối 8 
Vùng biểu cảm: 
Nhận biết nụ cười không chân thật 
Sự đối trá thường biểu lộ hạn chế ở vùng miệng. Một 
nụ cười chân thật làm tươi tắn cả gương mặt. Khi một 
nụ cười bị gượng ép sẽ khiến miệng khép lại, căng 
thắng và không có sự chuyển động nào trong mất 
hoặc trên trán. Một nụ cười không tác động đến cả 
khuôn mặt là dấu hiệu của sự dối trá, 

Khi chúng ta đang bàn luận đến chủ đề này, hãy ý 
thức rằng nụ cười là chiếc mặt nạ phổ biến nhất để 
che giấu cảm xúc. Các biểu hiện khác nhau của cảm 
xúc như giận dữ, căm phẫn, buồn tủi hoặc sợ hãi đều 
được che giấu đằng sau nụ cười. Nói cách khác, một 
người không muốn bộc lộ những cảm xúc thật của 
mình có thể “khoác lấy bộ mặt vui vẻ.” Nhưng hãy 
nhớ, nếu nụ cười không phản ánh cảm xúc thật — 
chảng hạn cảm xúc vui tươi - thì nó sẽ không bao 
quát cả khuôn mặt. 


—34— 


DAVID v. LIEBERMAN ———— 


TỔNG KẾT 

+ Thời điểm cử chỉ và lời nói biểu hiện không 

khớp nhau. 
_" Đầu cử động máy móc. 

+ Cử chỉ không nhất quán với thông điệp lời nói. 
* Thời điểm và thời lượng của các cử chỉ biểu lộ cảm 
xúc dường như không khớp nhau. 
+ Sự biểu cảm sẽ bị hạn chế ở vùng miệng khi những 
cảm xúc nhất định như vui sướng, ngạc nhiên, sợ 
hãi... của người đó là giả tạo. 


KHÔNG THỂ BỊ LửA DỐI 


MỤC 3 
SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC CÁ NHÂN 


Bạn cần hiểu rõ tư thế của một người xét trong hoàn 
cảnh riêng và trong mối quan hệ với môi trường 
xung quanh. Người đó có thái độ như thế nào và ứng 
xử ra sao trong mối quan hệ với những gì họ nói là 
một tín hiệu tuyệt vời cho thấy mức s thoải mái 
của người đó. 


Nhiều người tin rằng khi bị buộc tội sai, chúng ta 
thường có thái độ tự vệ. Nói chung, trên thực tế, chỉ 
những kẻ có lỗi mới cố gắng che giấu khuyết điểm. 
Người vô tội thường sẽ vẫn ở thế “tấn công”. Một ví 
dụ là nếu Mary và John đang tranh cãi, khi Mary 
buộc tội John chuyện gì đó, John không tự động 
chuyển sang thế phòng thủ. Nếu anh ta vô tội và 
phản đối những gì Mary đang nói, anh ta sẽ tiếp tục 
công kích. Các manh mối dưới đây nghiên cứu những 
khác biệt giữa hai trạng thái tâm lý này. 


Manh mối 9 
Thay đổi tư thế đầu 


Nếu ai đó đang nói hoặc lắng nghe một thông điệp 
mà họ không thoải mái, họ có thể ngả đầu ra xa khỏi 
người đối thoại. Đây là một cố gắng nhằm tách bản 
thân ra khỏi nguồn gốc gây khó chịu. Nếu người đó 


DAVID v, LIEBERMAN 


cảm thấy thoải mái với vị trí của mình và an tâm với 
hành động mà mình thực hiện, họ sẽ đi chuyển đầu 
về phía người đối diện nhằm tiếp cận gần hơn với 
nguồn thông tin. Hãy để ý động tác hất đầu ngay lập 
tức hoặc khéo léo và từ từ lui đần ra xa. Một trong hai 
trường hợp có thể xảy ra. 


Hành động này rất khác biệt - và không nên nhầm 
với động tác hơi nghiêng đầu về một bên. Động tác 
này xuất hiện khi chúng ta nghe một điều gì thú vị. 
Nó được coi là một tư thế linh hoạt và sẽ không được 
chấp nhận bởi một người cần che giấu chuyện gì đó. 


Manh mối 10 
Tư thế của kẻ nói dối 


Khi một người cảm thấy tự tin trước một tình huống 
hay một cuộc trò chuyện, người đó đứng thằng hoặc 
ngồi thảng lưng. Hành động này cũng chứng tỏ rằng 
người đó cảm thấy như thế nào về bản thân. Người 
tự tin và vững tâm thường đứng kiêu hãnh, hai vai 
ngả về phía sau. Những người bất an hoặc không tự 
tin về bản thân thường đứng khom vai, hai tay đút 
trong túi quần. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cách tốt nhất để 
tránh không “đóng kịch” là bước đi mạnh mẽ, đầu 
ngẩng cao và tay vung vẩy. Cách di chuyển như vậy 
chứng tỏ sự vững tin. Một cuộc trò chuyện đem lại 


—37— 


KHÔNG THỂ BI LỬA DỐI 


cảm giác tin tưởng hoặc bất an cũng sẽ tạo ra tư thế 
tương ứng. 


Manh mối 11 
Nếu người đó thẳng tiến ra cửa... 


Cũng như việc chúng ta thường tránh xa kẻ đe dọa 
mình, những người cảm thấy bất lợi về mặt tâm lý sẽ 
tránh xa người quy kết mình. Khi chúng ta cảm thấy 
tâm đắc với những ý tưởng của mình và cố gắng 
thuyết phục người khác, chúng ta sẽ tiến về phía 
người đó. Kẻ nói đối sẽ tỏ ra do dự khi tiến gần hoặc 
thậm chí đối điện với người quy kết họ. Người đó hơi 
xoay người hoặc hoàn toàn tránh xa hoặc đứng né 
hẳn đi. Thái độ mặt đối mặt thường thấy ở người tìm 
cách bác lại một tuyên bố vu khống. Kẻ nói dối thì 
không như vậy. 

Hãy quan sát cả việc kẻ nói đối đi chuyển theo 
hướng trốn tránh. Khi cảm thấy khó chịu, người đó 
có thể xoay cơ thể hoặc tìm cách thoát ra. Nếu đang 
đứng, kẻ nói dối có thể tìm vị trí xoay lưng về phía 
tường. Bị “phơi bày” về mặt tâm lý khiến người đó 
phải tìm chỗ dựa về mặt thể chất. Cảm thấy bị đánh 
bấy, người đó thường muốn bảo đảm rằng mình có 
thể thấy được chuyện gì sắp điễn ra tiếp theo. Những 
người tự tin và thoải mái không quan tâm đến việc 
giành lấy vị trí trung tâm. 


DAVID d LIEBERMAN 


Manh mối 12 


Nếu người đó không hề có cảm xúc, 

có thể họ đang lừa gạt 
Kẻ nói dối sẽ ít hoặc không dám tiếp xúc về mặt thể 
chất với người đang cùng trò chuyện. Đây là một dấu 
hiệu tuyệt vời và hoàn toàn đáng tin cậy. Khi nói đối, 
hoặc trong cuộc trò chuyện có yếu tố dối trá, kẻ nói 
đối sẽ hiếm khi đụng chạm vào người khác. Người đó 
vô thức giảm bớt mức độ thân mật nhằm làm nhẹ lỗi 
của mình. Xúc giác chỉ ra mối liên hệ với tâm lý, được 
sử dụng khi chúng ta tin tưởng sâu sắc vào những gì 
mình đang nói. 


NManh mối 13 

Ngón tay không bao giờ chỉ trỏ 
Người nào nói dối hoặc che giấu điều gì đó hiếm khi 
dùng ngón tay chỉ vào ai đó hoặc chỉ thẳng trước mặt. 
Dùng ngón tay chỉ trỏ chứng tỏ sức thuyết phục và uy 
thế cũng như muốn nhấn mạnh điều gì đó. Người nào 
không có chỗ đứng vững chắc có lẽ không thể phát 
huy được hành động phi ngôn ngữ mang tính khinh 
thường này. 


—39—— 


- HÖNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Manh mối 14 
Ngõ cụt, rào cản và trở ngại 


Hãy xem người đó có sử dụng những đồ vật vô tri vô 
giác như gối, ly uống nước hay bất kỳ thứ gì khác để 
tạo thành một rào chắn giữa bạn và người đó không. 
Nếu như bạn muốn che chắn để tránh bị tốn thương 
về mặt thể chất thì người đó cũng vậy, họ cũng muốn 
bảo vệ mình trước những lời công kích. Có thể nhìn 
nhận mức độ thoải mái của ai đó trước một chủ đề cụ 
thể thông qua mức độ cởi mở của họ khi thảo luận về 
chủ đề ấy. Nếu người đó bố trí một vật làm rào chắn 
với bạn thì cũng giống như việc nói ra câu: “Tôi 
không muốn nói về chuyện này”, chứng tỏ có sự dối 
trá hoặc một ý định vụng trộm. Vì người đó không 
thể đứng dậy và bỏ đi nên sự khó chịu của người đó 
tự bộc lộ qua việc tạo ra những rào chắn giữa người 
“đó và bạn, người được coi là nguồn gốc gây ra sự khó 
chịu cho họ. 


Jim, đồng nghiệp của tôi, kể cho tôi nghe một câu 
chuyện thú vị về ông sếp cũ của anh ấy, chủ tịch một 
công ty sản xuất lớn. Mỗi khi Jim có mặt trong văn 
phòng của sếp và tường trình các vấn đề về nhân 
công, những sai sót của sản phẩm hoặc bất kỳ vấn đề 
gì làm cho vị chủ tịch này cảm thấy không thoải mái 
là y như rằng ông ta lại đặt chiếc cốc uống cà phê lên 
bàn, ngay trước mặt mình, giữa hai người. Sau đó, 


—4o— 


DAVID d LIEBRERMAN 


ông ta cẩn thận sắp xếp tất cả những vật dụng trên 
bàn thành một dãy, tạo ra một rào chắn giữa mình và 
nhân viên, một hành động hoàn toàn vô thức. 


TỔNG KẾT 

* Người đó có hành động di chuyển rời xa khỏi người 
kết tội, có vẻ hướng tới lối ra. 

* Người đó do dự khi đối diện với người kết tội và có 
thể quay đầu hoặc xoay cả cơ thế. 

* Người đó sẽ ngồi với tư thế hai vai rũ xuống, ít khi 
đứng thằng với cánh tay dang rộng. 

- Ít hoặc không có sự tương tác vật lý nhằm thuyết 
phục bạn. 

* Người đó sẽ không chỉ trỏ tay vào người mà mình 
đang cố thuyết phục. 

* Người đó có thể đặt các đồ vật giữa mình và người 
kết tội mình. 


—41— 


KHÔNG THẾ BỊ LỪA DỐI 


MỤC 4 


NHỮNG GÌ ĐƯỢC PHÁT NGÔN: 
NỘI DUNG LỜI NÓI THỰC TẾ 


“Những lời dối trá xấu xa nhất 
thường được nói ra trong im lặng.” 
Robert Louis Stevenson 


Những ngôn từ chúng ta lựa chọn để diễn đạt ý nghĩ 
của bản thân chính là cánh cửa để khám phá những 
cảm xúc thật sự của mình. Khi chúng ta muốn nói 
dối, chúng ta chọn những từ, cụm từ và cú pháp nhất 
định mà chúng ta nghĩ rằng sẽ truyền tải được sự thật 
trong thông điệp của chúng ta. Hãy nghĩ đến nhiều 
cách bạn có thể diễn đạt từ “vâng”, cả bằng lời nói lãn 
hành động, tín hiệu. Việc chúng ta chọn cách thức 
diễn đạt ý nghĩ cho thấy mức độ chúng ta tin vào 
những gì mình nói. 


Có sự khác biệt rất tinh tế giữa những gì là sự thật 
với những gì do một lời nói đối dàn dựng để nghe có 
vẻ như là sự thật. Những ngôn từ chúng ta lựa chọn 
để truyền tải thông điệp có tác dụng phản ánh những 
cảm xúc thật của chúng ta nhiều hơn là mình nghĩ. 


—42— 


DAVID J. LIEBERMAN 
———_——__—Ùx 


Manh mối 15 


Người đó sử dụng lại từ ngữ của bạn 

để giải thích luận điểm của mình 
Bạn đã bao giờ lưu ý xem mình phản ứng như thế nào 
trước những cử chỉ xã giao khi bạn lơ đãng chưa? 
Buổi sáng, khi bạn bước vào văn phòng và có người 
nói: “Chúc một buổi sáng tốt lành!” với bạn, bạn đáp 
lại: “Chúc một buổi sáng tốt lành!” Nếu bạn nhận 
được lời chào là: “Xin chào!”, bạn lại trả lời là: “Xin 
chào!” Bạn không hề bận tâm đến chuyện phải cố 
gắng suy nghĩ. 

Mặc dù vậy, với manh mối này, kẻ nói đối không 
có thời gian suy nghĩ, vì thế, người đó phản ánh 
ugược trở lại phát ngôn của người kết tội với vẻ sợ 
hãi. Vì người đó sợ bị phát giác nếu lơ đãng nên trả 
lời bằng cách sử dụng đúng ngôn từ của người khác, 
nhưng theo dạng phủ định. Biến một phát ngôn 
khẳng định thành phủ định là cách nhanh nhất mà kẻ 
nói đối sử dụng để tiếp tục cuộc đối thoại. Chẳng hạn, 
một cô vợ hỏi: “Anh nói đối em đấy à?” Anh chồng 
đối trá đáp: “Đâu, anh không hề nói đối em.” Câu hỏi: 
“Anh đã từng đối em chưa đấy?” sẽ nhận được câu trả 
lời: “Chưa, anh chưa bao giờ đối em cả.” Đã từng trở 
thành chưa bao giờ. Trên hết, hãy nhớ rằng kè có lỗi 
|llường muốn đưa ra câu trả lời thật nhanh. Bất kỳ sự 
thậm chẽ nào cũng khiến người đó cảm thấy đường 


—43— 


KHöNG THỂ BỊ LỬA DỐI 
như tội lỗi nặng thêm. Và đối với kẻ có lỗi, mỗi giây 
trôi qua dường như dài vô tận. 

Những người phỏng vấn và thẩm vấn có kinh 
nghiệm hiểu rõ quy tắc dưới đây liên quan đến hình 
thức rút gọn từ. Khi một kẻ tình nghỉ sử dụng dạng rút 
gọn từ thay cho việc điễn đạt đầy đủ thì xét về mặt 
thống kê, có tới 6o% cơ hội người đó nói thật. Đôi khi, 
kẻ có lỗi, với cố gắng tỏ ra rành mạch, không muốn sử 
đụng hình thức rút gọn từ trong phát ngôn của mình; 
họ muốn nhấn mạnh khía cạnh không phải uậu. 


Manh mối 16 


Người đó càng cố gắng, 
bạn càng nên dè chừng 


Người ta thường nói rằng khách hàng thông minh 
nhất là những người treo biển đề “KHÔNG TIẾP 
NHÂN VIÊN TIẾP THỊ”. Những người này biết rằng 
họ có thể mua bất kỳ thứ gì nên tìm cách đánh lạc 
hướng những người bán hàng. 

Một người đang nói sự thật không bận tâm đến 
chuyện bạn có hiểu nhầm người đó hay không; họ 
luôn sẵn lòng giải thích rõ cho bạn. Kẻ nói đối muốn 
biết chắc chắn rằng bạn hiểu luận điểm của người đó 
ngay để có thể thay đổi chủ đề và sẽ không bị hỏi 
thêm câu hỏi nào nữa. Khi bằng chứng của người đó 


không thuyết phục, người đó thường sử dụng những 
ngôn từ “đao to búa lớn” để lấp chỗ trống. Chẳng 
hạn, khi được hỏi đã từng gian lận trong kỳ thi ở 
trường luật chưa, Peter có thể trả lời: “Tôi dám tin 
chắc rằng mình chưa hề làm vậy.” Nếu anh ta từng 
gian lận và muốn thuyết phục ai đó điều ngược lại, 
câu trả lời của anh ta chắc chắn sẽ dứt khoát hơn: 
“Không, tôi chưa bao giờ gian lận trong thi cử cả.” Dĩ 
nhiên, người chưa bao giờ gian lận có thể đưa ra câu 
trả lời tương tự, vì thế, câu nói này cần được xem xét 
trong bối cảnh hội thoại và có liên hệ với những 
manh mối khác. 

Thỉnh thoảng, có trường hợp những người khẳng 
định dứt khoát một ý kiến hoặc quan điểm lại không 
hề tin vào ý kiến hay quan điểm đó. Nếu họ tự tin với 
suy nghĩ của mình, họ sẽ cảm thấy không cần phải 
thuyết phục. Nếu ai đó nói thắng rằng mình không 
thể bị lay chuyển, điều đó có nghĩa là người đó biết 
mình có thể bị đao động. Người đó cần nói với bạn 
điều này để bạn không hỏi nữa, bởi vì họ biết mình sẽ 
bị khuất phục. 

Thật nực cười là người tự tin sẽ sử dụng những câu 
nói kiểu như: “Tôi xin lõi, đây chính là những gì tốt 
nhất chúng ta có thể làm.” hoặc “Tôi e rằng không có 
nhiều cơ hội để đàm phán.” Lời nói của kiểu người 
như thế đem lại sự thoải mái cho người đối diện chứ 
không phải để tự bảo vệ mình. 


—45— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


Manh mối 17 
Lời nói hớ 

Đôi khi chúng ta nói một điều gì đó trong khi ý chúng 
ta lại muốn nói điều khác. Tình trạng này được gọi là 
nói hớ, một dạng tiết lộ vô thức khi ai đó nói ra 
những ngôn từ không đúng lúc, phản ánh và hé lộ 
cảm xúc, suy nghĩ hoặc ý định thật sự của người đó. 
Chẳng hạn, có người định nói: “Chúng tôi đã làm việc 
rất tích cực cho dự án này; chúng tôi mất cả đêm để 
hoàn tất.” có thể nói hớ thành: “Chúng tôi đã làm 
việc rất tích cực cho dự án này; chúng tôi mất cả đêm 
đề chép lại.” 


Manh mối 18 
Tôi không phải là hạng người đó 
Khi một người được hỏi một câu hỏi, nếu người đó 
đáp lại bằng một câu trả lời làm cho câu hỏi không 
còn thuộc về ai và áp dụng được cho cả thế giới thì 
hãy coi chừng. Bạn hãy thử hỏi ai đó câu: “Anh có 
trung thực khi trò chuyện với tôi ngày hôm qua 
không?” Hãy lưu ý nếu bạn nhận được câu trả lời thế 
này: “Dĩ nhiên! Tôi không bao giờ nói dối anh. Anh 
biết tôi cảm thấy như thế nào với chuyện dối trá mà.” 
Hoặc khi một ai đó được hỏi: “Anh có ăn cắp khi làm 
công việc mới đây nhất không?” và người đó đáp lại: 


—46— 


DAVID .J. CIERERMAN 


“Không, tôi nghĩ ăn cắp là điều xấu xa nhất.” Hoặc: 
“Anh đã bao giờ lừa dối em chưa?” và bạn nhận được 
câu trả lời: “Em biết anh căm ghét những chuyện như 
thế mà. Anh nghĩ chuyện đó đáng lên án về mặt đạo 
đạo đức.” Để nhấn mạnh hơn, một kẻ nói đối đưa ra 
những lời quả quyết làm bằng chứng cho sự vô tội của 
mình trong một tình huống cụ thể. Trong tâm trí kẻ 
đó, bằng chứng không nghiêng về phía mình nên họ 
phải sử dụng hệ thống niềm tin huyễn hoặc của mình 
để hậu thuẫn cho bản thân. 


Manh mối 19 


4 


Sự im lặng mạ vàng 


Bạn đã bao giờ gây ra một sơ suất khi đang trò 
chuyện trong buối hẹn hò đầu tiên và nó khiến bạn 
khó chịu hoặc lo lắng chưa? Khi bạn cảm thấy không 
thoải mái, sự im lặng càng làm bạn thêm khó chịu. 
Ngược lại, một vài cặp vợ chồng có thể thấy rất thoải 
mái trước sự hiện diện của người kia hàng giờ liền 
mà không cần nói với nhau lời nào. Kẻ có lỗi thường 
thấy khó chịu với sự im lặng. 

Khi ai đó được hỏi một câu hỏi, hãy chú ý nếu 
người đó tiếp tục bổ sung thông tin mà không hề 
được gợi ý. Một kịch bản điển hình sẽ như thế này: 
Bạn hỏi cậu con trai rằng nó đã ở đâu vào tối thứ sáu. 


—47— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI — 
Nó đáp: “Con ra ngoài cùng với bạn.” Bạn không thừa 
nhận câu trả lời của nó. Cậu bé thấy lo lắng vì trong 
tâm trí nó nghĩ rằng nó đã không thuyết phục được 
bạn. Vì thế, nó tiếp tục: “Bọn con đi xem phim.” Nó 
sẽ tiếp tục kể thêm nhiều chỉ tiết mới cho tới khi nào 
bạn đáp lời, như thế mới làm cho nó biết rằng nó đã 
thuyết phục được bạn. 

Trường hợp này không nên nhầm với người kể tất 
tần tật mọi chuyện. Kẻ có lỗi kể câu chuyện của mình 
theo kiểu “nhỏ giọt” cho tới khi nhận được lời xác nhận. 
Người đó sẽ nói để lấp đầy khoảng trống im lặng. 


Manh mối 20 


Một câu trả lời “ngụ ý” 

không phải là câu trả lời 
Thường khi một người không muốn trả lời một câu 
hỏi, người đó sẽ trả lời theo kiểu ngụ ý. Chẳng hạn, 
Ralph đang nói chuyện điện thoại với một cô gái mà 
cậu chưa từng gặp mặt. Cậu ta nói đùa: “Vậy là em rất 
đẹp phải không?” Cô gái tiếp tục kể cho cậu ta rằng cô 
làm việc ba ngày một tuần, tham dự một lớp thể dục 
nhịp điệu vào những ngày còn lại và đã từng hẹn hò 
với một vài người mẫu nam. Đây không phải là một 
câu trả lời. Cô gái đang tìm cách phá vỡ câu hỏi bằng 
cách ngụ ý rằng mình rất hấp dẫn. 


—a8— 


` DAV¡D J. LiEBERERMAN 


Đoạn trao đổi dưới đây trích từ một cuộc họp báo 
giữa phóng viên Helen Thomas và Ronald Ziegler, thư 
ký báo chí của Tổng thống Nixon, về vụ Watergate 
(một vụ bê bối tình báo chính trị lớn nhất nước Mỹ 
năm 1974 khiến Nixon phải tuyên bố từ chức). 


THOMAS: Cho đến lúc này, Tổng thống đã có yêu 
cầu từ chức nào chưa và đã có đơn từ chức nào được 
đệ trình hoặc nằm trên bàn ông ấy chưa? 


ZIEGLER: Tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi, thưa cô 
Helen, rằng không hề có thay đổi gì về vị thế của các 
nhân viên Nhà Trắng. 

THOMAS: Nhưng đó không phải là một câu hỏi. 
Ông ấy đã có yêu cầu từ chức nào chưa? 

ZIEGLER: Tôi hiểu câu hỏi, và tôi đã nghe thấy nó 
từ lần đầu. Cho phép tôi nói chỉ tiết câu trả lời của 
mình. Như tôi đã nói, không có thay đổi gì về vị thế 
của các nhân viên Nhà Trắng. Không hề có đơn từ 
chức nào được trình lên cả. 

Câu hỏi “Tổng thống đã có yêu cầu từ chức nào 
chưa?” không được trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp. 
⁄Jegler cố gắng ngụ ý rằng ông ấy đang đưa ra một câu 
trả lời cho câu hoi; nhưng ông ấy không hề trả lời nó. 


—4g— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


TỔNG KẾT 


* Người đó sẽ sử dụng ngôn từ của bạn để nêu quan 

điểm của họ. 

Người đó sẽ cung cấp thêm thông tin về câu chuyện 

cho tới khi biết chắc đã thuyết phục được bạn. 

* Người đó có thể cản trở, gây cho bạn ấn tượng rằng 

suy nghĩ của người đó được dàn dựng lên. Đây 

thường là một cố gắng nhằm hạn chế sự thách thức 
của bạn đối với vị trí của người đó. 

Hãy chú ý những lời nói hớ. 

+ Người đó làm cho câu trả lời của mình không còn 
thuộc về ai bằng cách nêu ra niềm tin của mình về 
vấn đề thay vì trả lời trực tiếp. 

* Người đó có thể ngụ ý một câu trả lời nhưng không 
bao giờ nói thẳng ra. 


—50—— 


DAVID J, LIEBERMAN 


MỤC 5 


NHỮNG ĐIỀU ĐÓ 
ĐƯỢC NÓI RA NHƯ THẾ NÀO 


“Nói dối làm gì khi sự thật có tác đụng 
cho chính mục đích đó.” 
W. E. Forster 
Tôi có biết một nhà tạo mẫu tóc “móc” ví phụ nữ lấy 
tiền thưởng sau khi cắt tóc. Không một ai cảm thấy 
khó chịu với ông ấy bởi vì ông ấy thực hiện điều đó vô 
hại đến mức khiến bạn phải bật cười. Chính cách làm 
đó của ông ấy khiến mọi chuyện khác hản. 

Hai nhân viên bản hàng có thể đọc tất cả các cẩm. 
nang bán hàng và học được mọi mánh lới bán hàng, 
tuy vậy một người sẽ vẫn bán chạy hơn người kia. 
Trong khi hai người cùng nói những lời giống nhau, 
nhưng những lời này truyền tải những thông điệp 
hoàn toàn khác nhau. Cách nói ra một điều gì đó 
thường quan trọng không kém nội dung lời nói. 

Trọng âm nhân mạnh vào những phần khác nhau của 
một câu có thê truyền tải những ý nghĩa hoàn toàn khác 
nhau. Hãy chú ý các cách diễn giải khác nhau cho câu: 
“Michelle bị bắt quả tang ăn cắp của ông chủ mình”, tùy 
thuộc vào vị trí trọng âm. 


—=g— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Michelle / bị / bắt quả tang / ăn cắp / của ông chủ / mình 
a b e hị e f 


a. Khi nhấn trọng âm vào tên Michelle, bạn đang 
nhấn mạnh đến đối tượng ăn cắp. 


b. Trọng âm nhấn vào ở¿ sẽ thu hút sự chú ý đến 
thực tế rằng việc đó đã xảy ra. 

e. Trọng âm nhấn vào bắt quả tang chứng tỏ rằng 
việc cô gái bị bắt là rất bất thường. 

d. Nhấn vào ăn cắp giúp chúng ta biết rằng ăn cắp 
là một đặc tính của cô gái. 

e. Trọng âm nhấn vào của ông chủ cho thấy việc 
ăn cắp của một ông chủ - bất kỳ ông chủ nào - là rất 
bất thường đối với cô gái. 

f. Nếu rnình được nhấn mạnh, thì việc cô gái đã ăn 
cắp của chính ông chủ cô ấy là rất bất thường. 


Mục này khám phá những điểm tỉnh tế trong giao 
tiếp. Bạn sẽ thấy những ý nghĩ ẩn giấu của người phát 
ngôn luôn ăn khớp với cách người đó biểu lộ hằng lời. 


Manh mối 21 
Tốc độ trả lời câu hỏi 
Có một nguyên tác then chốt về tốc độ trả lời của một 


người. Điều này thấy rõ nhất khi bạn hỏi về những 


—Bð2— 


E--............ NỈ NG TƯ ÔN 
điều mơ hồ - chằng hạn như quan điểm hoặc niềm 
tin — thay vì sự thật. Một chuỗi nhà hàng nổi tiếng đã - 
sử dụng cách kiểm tra giới hạn thời gian phản ứng 
trong quy trình tuyển dụng của mình. Họ hỏi ứng 
viên có thiên kiến gì đối với các nhóm sắc tộc khác 
không hoặc có cảm thấy khó chịu khi cùng làm việc 
hoặc phục vụ một số đối tượng nào đó không. Ứng 
viên càng mất nhiều thời gian để trả lời “không” thì 
điểm số càng thấp. Câu hỏi này liên quan đến niềm 
tin và cần có cả quy trình xử lý nội tâm. Người nào 
không hề có thiên kiến sẽ trả lời rất nhanh. Người có 
thiên kiến mất nhiều thời gian hơn để đánh giá câu 
hỏi và hình thành câu trả lời. Những người có thiên 
kiến cố gắng bắt kịp câu trả lời “đúng” và điều này 
mất nhiều thời gian hơn là chỉ việc đưa ra câu trả lời 
trung thực. 

Một yếu tố khác cần xem xét là tốc độ. Phần còn 
lại của câu nói tiếp sau câu trả lời ngắn gọn đầu tiên 
có tốc độ nhanh chậm như thế nào? Trong những câu 
nói trung thực, một câu trả lời “có” hoặc “không” 
nhanh thường đi kèm với một lời giải thích rất nhanh 
chóng. Nếu người đó nói dối thì phần còn lại của câu 
nói có thể phát ra chậm hơn vì người đó nói ra câu 
“có” hoặc “không” đủ nhanh nhưng sau đó lại cần có 
thời gian để nghĩ lời giải thích. 


—53— 


KHẨANG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Manh mổi 22 
Đền bù 
Hãy nghỉ ngờ người có phản ứng không tương ứng 
với câu hỏi hoặc lời nhận xét. Người đó đang tìm cách 


đạt được vài mục dích. Người đó muốn tỏ ra mình bị 
xúc phạm trước lời kết tội, nhưng sự thật lại không 
phải như vậy. Vì thế, người đó cường điệu sự bực bội 
của mình, thường bằng cách không tỏ ra nhiệt tình 
nữa. Người đó cố gắng thuyết phục bạn vì bằng chứng 
không đủ sức thuyết phục. Cũng cần lưn ý những lời 
chỉ trích kịch liệt mà người đó nhắc đi nhắc lại để 
khẳng định quan điểm đã nêu. 

Một người có thể tuyên bố vấn đề khác mình tức 
giận về một nguyên do hoặc tín điều bởi vì người đó 
đang cố thuyết phục bản thân cũng như người kết tội. 
Thật thú vị là phản ứng này diễn ra vô thức. Một người 
tuyên bố rằng mình rất kiên quyết phản đối nạu mại 
đâm có thể đang che giấu những cảm xúc thật của 
mình vốn hoàn toàn ngược lại. Người đó củng cố quan 
điểm công khai của mình bằng cách nhiệt thành biểu 
lộ nó. Dù vậy, dĩ nhiên người đó có thể chỉ sôi nổi với 
lý do của mình, vì thế lời tuyên bố này cần được xem 
xét trong bối cảnh cụ thể của cuộc trò chuyện. 

Loại người này cũng do dự khi sử dụng những từ 
ngữ thể hiện sự gắn bó hoặc sở hữu. Chảng hạn, 
trong khi đang nói đối về chiếc xe hơi vừa bị đánh 
cắp, người đó có thể nhác đến nó là “chiếc xe” hoặc 


—54—- 


DAVID .I. LIEBERMAN 


“chiếc xe ấy” chứ không phải là “chiếc xe của tôi” 
hoặc “chiếc xe của chúng tôi.” Khi nói dối về một mối 
quan hệ hoặc những hành động đối với một người, 
người đó có thể sử dụng những cụm từ như “mối 
quan hệ” hoặc “thằng bé ấy” thay vì “mối quan hệ của 


A‡” 


chúng tôi” hoặc “thằng bé nhà tôi”. 


Manh mối 23 
Sự nhấn mạnh tạo nên ý nghĩa 


Các đại từ tôi, chúng tôi ít được sử dụng hoặc không 
hề xuất hiện. Kẻ nói đối không muốn thừa nhận 
những lời mình nói. Khi một người đang nói thật, 
người đó thường nhấn mạnh đại từ ngang bằng hoặc 
thậm chí hơn hắn phần còn lại của câu nói. Thay vì 
nói “Vâng, chính tôi”, một người nói đối có thể đáp 
lại bằng một chữ “vâng” cộc lốc. 

Đối với kẻ nói dối, những từ biểu đạt không được 
nhấn mạnh. Chẳng hạn, câu “Chúng tôi đã có một 
quãng thời gian tuyệt uơơời!” truyền tải sự sở hữu 
đối với những lời nói. Còn kẻ nói dối sẽ nói rất nhanh 
câu “Mọi chuyện tuyệt vời” —- nhạt nhẽo và không 
ràng buộc. 


Khi một người nói thật, câu đồng tình hoặc phủ 
nhận chỉ có một hoặc hai từ có thể được kéo dài 


để nhấn mạnh -— “Khôôông”, “Vâââng” hoặc 
“Dĩ nhiêêên”. Kiểu nhấn mạnh này thường không thấy 


—=B85— 


KHÔNG THỂ BỊ C25512) TRO. 
trong trường hợp nói dối. Hiện tượng kéo đài này xảy 
ra vì người nói thật thấy thoải mái với vị thế của mình 
và không, bận tâm đến chuyện “bày trò” với câu trả lời 
của mình, Một người bạn của tôi là huấn luyện viên 
diễn xuất kế với tôi rằng những điễn viên không tỉnh 
lữ thường nói hết những lời thoại của mình với trọng 
tim đêu đều, một sự tố giác chết người rằng họ mới vào 
nụ;hề, Thói quen kéo đài những từ quan trọng thường 
làm cho màn trình diễn thuyết phục hơn nhiều. 


Thêm vào đó, sẽ có khả năng không có âm điệu 
cao hoặc thấp, chỉ có những âm điệu nửa vời. Không 
chỉ giọng cao hơn — như bất kỳ các cơ khác, các dây 
thanh âm cũng căng do sức ép - mà sự chuyển đổi 
giọng điệu cũng thiếu vắng. Chúng ta thường chuyển 
giọng để nhấn mạnh khi đưa ra một luận điểm. Một 
lời nói đối thường được đưa ra với chất giọng đều 
đều, không hề có bất kỳ sắc thái thật sự nào. 


Manh mối 24 
Kẻ nói lầm bẩm 
Kẻ nói dối có thể sử dụng những ngôn từ không rõ 
ràng; chúng đường như là sự gượng gạo. Típ người 
này có xu hướng lầm bầm và nói khẽ hơn nếu người 
đó say sưa với tuyên bố của mình. Tuy nhiên, do sợ 
hãi, có thể giọng người đó trở nên cao hơn và tốc độ 
phát ngôn tăng lên. Ngữ pháp và cú pháp có thể sai, 


Ă= 


"-.-_.. DAVID J. LIEBERMAN on cô ng 
cấu trúc câu nghèo nàn và chắc chắn sẽ nói nhầm 
một số từ. 

Khi Sarah thừa nhận tình yêu của cô dành cho vị 
hôn phu, cô giãi bày với anh ta rằng cô quan tâm 
đến anh ta như thế nào. Và anh ta đáp lời bằng một 
chất giọng vừa đủ nghe, đơn giản là nhắc lại chính 
những lời của người yêu. Điều này dường như không 
phải là một vấn đề lớn cho tới khi cô bắt đầu kết hợp 
vài điều khác lại. Theo bản năng, chúng ta biết rằng 
khi một người phản ứng giống như người yêu của 
Sarah tức là đang thiếu vắng cái gì đó. Và cái gì đó 
lại thường là sự thật. 


Manh mối 25 


Câu hỏi và lời tuyên bố 
phát âm không giống nhau 


Đặt một câu hỏi và đưa ra một tuyên bố có hai cách 
nói khác hẳn nhau. Khi một người đặt câu hỏi: “Anh 
đang làm gì đấy?”, đầu người đó ngẩng lên và hai mắt 
cũng sẽ mở to hơn khi đến đoạn cuối câu, rơi vào âm 
ấu trong từ đấy. 


Vậy điều này hữu ích như thế nào? Giả sử bạn 
nhận được một câu trả lời nghe giống như một tuyên 
bố nhưng lại ở dạng một câu hỏi. Điều này chứng tỏ 
tầng người kia không chấc chắn với tuyên bố của 
tình và đang tìm kiếm sự xác nhận từ phía bạn. Nếu 


—87— 


bạn hỏi ai đó một câu hỏi và người đó quả quyết nói 
“XYZ”, nhưng giọng nói, đầu và mắt người đó lại 
nhướn lên ở phần cuối câu thì sức thuyết phục của 
người đó không mạnh đến mức khiến bạn tín tưởng. 


TỔNG KẾT 
* Trước những câu hỏi về niềm tin và quan điểm, kẻ 
nói dối thường mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ 
câu trả lời. 
; Hãy để ý những phản ứng không tương ứng với 
câu hỏi. 
Người đang nói dối có thể bỏ các đại từ và nói bằng 
chất giọng đều đều, không có sức biểu cảm. Ngôn 
từ có thể bị xuyên tạc, cú pháp và ngữ pháp có thể 
sai. Nói cách khác, câu cú của người đó chắc chắn 
sẽ lộn xộn. 
Những câu nói nghe giống như câu hỏi chứng tỏ 
rằng người đó đang tìm cảm giác an toàn. 


MỤC 6 
HÌNH BÓNG TÂM LÝ 
Những manh mối này liên quan đến cách nghĩ của kẻ 


nói đối và những yếu tố thường thiếu vắng trong một 
câu chuyện hư cấu. 


—g8— 


DAVID v. LIEBEBMAN 


Manh mối 26 


Trong tâm trí người đó, 

đó là một kẻ đang lừa dối 
Cách người khác nhìn nhận thế giới phản ánh cách 
họ nhìn nhận bản thân. Nếu họ nghĩ rằng thế giới chỉ 
là một cái bể phốt chứa toàn những điều dối trá và 
lừa lọc thì bản thân họ có thể cũng đầy rẫy những 
điều dối trá. Hãy coi chừng những người luôn nói với 
bạn rằng thế giới mới suy đồi làm sao. Thật đúng như 
câu tục ngữ: “Người làm sao của chiêm bao làm vậy”. 

Đặc biệt, nếu ai đó bất ngờ quy kết bạn nói đối mà 
không hề có bằng chứng thật sự thì hãy tự hỏi mình: 
“Tại sao kẻ đó lại hoang tưởng vậy?” Về mặt tâm lý, 
đấy chính là “Suy bụng ta ra bụng người”. Đó là lý do 
các tay đại bịp luôn kết tội người khác gian đối. Nếu 
bạn liên tục bị chất vấn về động cơ hoặc hành động 
của mình, điều này sẽ khiến bạn thấy cần phải cảnh 
giác. Có phải chúng ta vẫn thường nghe một anh 
chàng hay ghen không ngớt quy kết bạn gái lừa dối 
mình nhưng sau đó chính cô gái lại phát hiện ra rằng 
anh chàng đó phạm phải tất cả những điều anh ta quy 
kết cho cô không? 

Tương tự, nếu người đó luôn hỏi bạn rằng bạn có 
tin anh ta không thì hãy dè chừng. Nhân vật hoang 
tưởng này cảm thấy mọi người có thể nhìn thấu mình 
nên nghỉ ngờ sự chính trực bề ngoài của chính mình. 


—59— 


LẠ KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 
Nếu câu trả lời của bạn không thật sự bộc lộ suy nghĩ 
của bạn, thì kẻ nói đối có thể phản ứng bằng câu gì đó 
đại loại như: “Anh không tin tôi sao?” 

Đây là một quy tắc rất hay: Hầu hết những người 
nói thật đều mong muốn được tin tưởng. 


Manh mối 27 
Anh chàng độc thân 


Trọng tâm của người mà bạn đang cố gắng đánh giá 
mức độ thành thực thuộc bản thân người đó hay các 
yếu tố bên ngoài? Hãy bảo một người đàn ông độc 
thân đi vào một quán rượu với hy vọng gặp được một 
người phụ nữ. Nếu anh ta nghĩ mình đủ hấp dẫn và 
bát mắt thì trọng tâm của anh sẽ nhằm vào chỉ tiết 
người phụ nữ trong quán rượu trông như thế nào. 
Nếu anh ta nghĩ mình không hấp dẫn, anh ta sẽ quan 
tâm nhiều hơn đến hình thức của mình. Nói cách 
khác, trọng tâm của người đó thay đổi tùy thuộc vào 
mức độ tự tin vào bản thân. 


Khi một người tự tin với lời nói của mình, người 
đó quan tâm nhiều hơn đến việc bạn hiểu người đó 
không và ít để ý đến chuyện trông người đó ra sao 
trong mắt bạn. Đây là một manh mối rất tỉnh tế, tuy 
vậy chúng ta có thể tìm thấy những ví dụ về điều này 
trong cuộc sống hằng ngày. Đơn giản là khi bạn quan 


—=ố0— 


DAVID l.LIEBERMAN ` 


tâm đến việc nêu ra một quan điểm, bạn muốn biết 
chắc rằng người khác hiểu mình. Khi bạn nói dối 
hoặc cố gắng che giấu điều gì, trọng tâm của bạn lại 
đồn vào bản thân -— tập trung vào chuyện bạn nói và 
trông như thế nào khi bạn nói đến “sự thật”. Bạn lo 
láng đến mọi lời nói và cử chỉ của mình. Bạn cố gắng 
hành xử theo một cách thức nhất định để được nhìn 
nhận đúng như mình muốn vậy. Sự khác biệt rất tỉnh 
tế, nhưng sự tương phản lại rất lớn. 


Monh mối 28 
Khía cạnh khác trong chuyện nói dối 


Đây là một dấu hiệu rõ rệt chứng tỏ một câu chuyện 
không hề có thật. Vì rất cẩn trọng khi kể các chỉ tiết 
của một sự kiện, kẻ nói dối thường bỏ sót một yếu tố 
then chốt - quan điểm hoặc ý kiến của người khác. 
Nó làm tăng thêm một khía cạnh, một tầng ý nghĩa 
khác vào suy nghĩ của người đó rằng kẻ nói dối 
thường không đủ sáng suốt. Trong khi câu chuyện có 
thể có thêm những nhân vật khác nhưng su nghĩ của 
những người ấy thì không hề được nói đến. Giả sử 
bạn hỏi bạn gái rằng nàng đã ở đâu tối qua. Nàng bảo 
bạn rằng nàng phải làm việc muộn. Nhưng bạn 
không tin đó là sự thật. Vì thế, bạn muốn có thêm 
thông tin và hỏi nàng bữa ăn tối có những gì. Đây là 
hai câu trả lời mà có thể nàng sẽ đưa ra: 


—61— 


ä KHÔNG THỂ BỊ LỬA DÓI 

1. “Ồ, em thật sự không thấy đói, vì thế, em về nhà 
và xem tivi cùng với người bạn cùng phòng. Cô ấy 
nấu món mì sợi nhưng em không đụng đũa.” 


2. “À, em không thật sự thấy đói, vì thế, em về nhà 
và xem tivi. Cô bạn cùng phòng em ngỡ ngàng đến 
mức làm em lỡ cả bữa ăn, đặc biệt là món mì sợi nổi 


A y„”" 


tiếng của cô ấy. 


Cả hai câu trả lời đều chứa đựng thông tin như 
nhau, nhưng câu thứ hai có thêm một tầng suy nghĩ 
nữa — quan điểm của cô bạn cùng phòng. Bản năng 
của chúng ta có thể mách bảo rằng câu trả lời này 
đáng tin cậy hơn và chắc chắn là đúng hơn câu thứ 
nhất. Việc không đưa quan điểm của người khác vào 
câu trả lời không làm giảm giá trị của nó ngay. Mặc 
dù vậy, việc người đối thoại đưa quan điểm của người 
khác vào thường sẽ chứng tỏ rằng bạn đang được 
nghe sự thật. 


Manh mối 29 
Mọi thứ đều hoàn hảo 


Một điều hầu như luôn thiếu vắng trong câu chuyện 
không có thật — đó là những gì xấu hay dở tệ. Những 
sự kiện được tạo dựng hiếm khi có bất kỳ chỉ tiết nào 
tiêu cực. Một người đang nói dối quan tâm đến việc 
làm cho cầu chuyện của mình suôn sẻ và suy nghĩ của 
người đó mang tính một chiều. Suy nghĩ này chỉ là 


—62— 


ĐAVID J. LIEBERMAN = 
suy nghĩ sơ cấp - vốn tích cực. Phủ định không phải 
là một xúc cảm sơ cấp. Rất giống như là khi tôi nói: 
“Đừng nghĩ đến con voi” thì thực tế, bạn không thể 
làm theo mệnh lệnh đó được. Để xử lý thông tin, 
trước tiên bạn cần nghĩ đến con voi. Hãy đề nghị một 
người bạn kể cho bạn nghe về kỳ nghi mới đây của cô 
ấy. Cô ấy sẽ nói hết tất cả những điều căn bản, cả tích 
cực và tiêu cực - có thể thức ăn ngon, có thể là 
chuyến bay bị trễ. Sau đó, hãy bảo ai đó bịa ra một 
câu chuyện về một kỳ nghỉ mà người đó chưa hề trải 
qua. Bạn sẽ thấy rằng các yếu tố thường đều tích cực. 
Hành lý không bao giờ bị thất lạc trong một chuyến 
đi “bịa đặt”. 

Một dấu hiệu của manh mối này là: nếu câu 
chuyện được sử dụng như một lời giải thích cho lý do 
người đó bị trễ hoặc phải hủy bỏ kế hoạch thì rõ ràng 
bạn có thể trông đợi những chỉ tiết tiêu cực. Trong 
trường hợp đó, manh mối này chẳng có tác dụng gì. 


Manh mối 30 
Còn điều gì bạn muốn biết không? 
Một kẻ nói dối trơn tru có thể tập trả lời các câu hỏi 
để lời nói của mình trở nên như thật. Nhưng ngay cả 
kẻ nói đối giỏi nhất cũng phải “đầu hàng” nếu không 
hỏi những câu hỏi thật. Lý do của điều này là cuộc nói 
chuyện không có thật đối với kẻ nói đối. Rút cục, 


—63—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DÓI 


người đó không quan tâm đến việc biết được bất kỳ 
điều gì. Người đó chỉ muốn thuyết phục bạn rằng 
mình đang nói thật. Chằng hạn, trong cuộc hẹn hò 
đầu tiên của một đôi trai gái, Randy hỏi cô bạn gái 
mới quen rằng cô đã từng đi xét nghiệm AIDS chưa. 
Cô ấy trả lời: “Ôi, có, chắc chắn rồi!” và tiếp tục kể về 
những lần đi khám thường niên, lấy máu, v.v... Và 
sau đó chẳng có gì nữa! Nếu cô ấy quan tâm đến sức 
khỏe của mình, như hàm ý trong câu trả lời của cô ấy, 
thì cô ấy đã hỏi anh câu hỏi tương tự. Kẻ nói dối 
thường không nhận thức được rằng tỏ ra trung thực 
có nghĩa là vừa trả lời vừa hỏi lại câu hỏi. 


DAVID dI. LIEBERMAN 


TỔỐNG KẾT 


- Chúng ta thường nhìn nhận thế giới như một sự 
phản chiếu hình ảnh bản thân. Nếu bạn bị quy kết 
một điều gì đó, hãy kiểm chứng sự thành thực của 
kẻ quy kết. 

* Hãy đánh giá liệu trọng tâm của người đó nằm ở 
chính bản thân người đó hay thuộc yếu tố bên 
ngoài. Khi một người tự tin với những gì mình nói, 
người đó thường quan tâm nhiều hơn đến việc bạn 
hiểu người đó và ít để ý đến việc trông họ thế nào 
trong mắt bạn. 

+ Quan điểm của một nhân vật thứ ba chắc chắn 
không hề có trong câu chuyện của kẻ nói dối. 

* Khi kể một câu chuyện, kẻ nói dối thường bỏ sót 
những khía cạnh tiêu cực. 

* Một kẻ nói dối sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn 
nhưng lại không đặt ra câu hỏi câu nào cho bạn. 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


MỤC 7 
NHỮNG DẤU HIỆU CHUNG CỦA SỰ DỐI TRÁ 


Phần dưới đây tập hợp một loạt manh mối chỉ ra sự 
đối trá. Chúng có thể được sử dụng độc lập hoặc kết 
hợp với những manh mối khác và có độ tin cậy cao. 


Manh mối 31 
Ôi, tôi thật vui vì chuyện đó đã xong! 


Trong quá trình trò chuyện, hãy quan sát và lắng 
nghe thật cẩn thận khi chủ đề được thay đổi. Người 
đó có tỏ ra vui mừng hơn không? Người đó dường 
như thấy thoải mái hơn không? Thậm chí người đó 
còn mỉm cười hoặc cười to. 


Hãy chú ý tư thế của người đó. Tư thế ấy có trở 
nên thư thái hoặc bớt phòng thủ hơn không? Chỉ tiết 
tố cáo kẻ nói đối ở đây là tâm trạng của người đó thay 
đổi nhanh đến mức độ nào, điều đó cũng chứng tỏ sự 
khó chịu của người đó đối với chủ đề trước. Hãy kiểm 
tra người đó để xem liệu họ có nhanh chóng thay đổi 
chủ đề hay không. Nếu người đó bị buộc tội vì một 
chuyện rất xấu xa nhưng sự thật vô tội thì người đó sẽ 
bực tức với lời buộc tội và sẽ yêu cầu đi sâu hơn vào 
chủ đề ấy, hoặc lúc này hoặc một ngày nào đó. Hãy 
nhớ rằng kẻ có lỗi muốn thay đổi chủ đề; người vô tội 
luôn muốn tiếp tục trao đổi thông tin. 


—66—= 


DAVID vI, LIESERMAN 


Manh mối 32 
Sao anh dám quy kết tôi? 


Nếu người đó bị quy kết một chuyện gì và không hề 
tỏ ra bực bội, khó chịu về việc danh dự của mình bị 
nghỉ ngờ, đây là một tín hiệu rất đáng tin cậy cho 
thấy rằng người đó mất cảnh giác. Người ta nói rằng 
trong giai đoạn đầu của vụ điều tra O. J. Simpson, 
một ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng ở nước Mỹ, 
người đã được trắng án trong vụ giết vợ cũ Nicole 
Brown Simpson và bạn trai là Ron Goldman 
Iăm 1995, các thám tử nghĩ thật lạ lùng là Simpson 
ông tỏ ra bực tức trước lời buộc tội. 

( Khi bị kết tội, kẻ nói dối sẽ vẫn tỏ ra vô cảm, giống 
như một sinh viên bị giáo viên chủ nhiệm khiển 
trách. Một vẻ ngoài như thể nói: “Sao cơ?!” sẽ không 
liề xuất hiện. Kẻ nói đối quan tâm nhiều đến cách 
1Ình sẽ trả lời hơn là thái độ trước lời buộc tội. 


Manh mối 33 

Đừng bao giờ tin ai nói điều này 

lụn đã bao giờ gặp ai đó luôn bắt đầu mọi câu nói 
liÂng những cụm từ như “Nói thật”, “Nói thăng nhé” 
lUẶc “Nói thật với anh” chưa? Người nào nói thật sẽ 
llông cần thuyết phục bạn trước khi nói ra những lời 
lÚÏ của mình. Một số người có thói quen sử dụng 
lling cụm từ này. Những cách diễn đạt như thế 


—6y— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI “Ẳ 
mang nghĩa đen là mọi điều nói ra trước chúng đều là 
nói đối, mọi điều nói ra sau đó lẽ ra cũng sẽ là nói 
dối, nhưng lúc này, người đó quyết định nói thật với 
bạn. Nếu những cụm từ này không phải là một phần 
trong vốn từ vựng của ai đó thì hãy dè chừng! Nếu ai 
đó đang nói với bạn sự thật, chắc chắn người đó 
không bắt đầu bằng cách nói những lời như thế. Nếu 
người đó cảm thấy cần nói với bạn rằng mình trung 
thực và bạn sắp được nghe toàn bộ sự thật thì bạn có 
thể hoàn toàn tin chắc rằng bạn sẽ không nhận được 
điều đó. 

Dạng manh mối này còn có cụm từ mang tính lan 
tỏa và luôn gây khó chịu là: “Tại sao tôi phải nói dối 
chứ?” Nếu bạn nhận được phản hồi như thế cho lời 
buộc tội mà bạn vừa đưa ra, hãy nghỉ ngờ. Nếu bị kết 
tội, người đó có thể có một lý do tuyệt vời để nói dối. 

Các câu như: “Tôi không thể nói đối” hay “Tôi 
chưa bao giờ nói đối” luôn được tiếp nhận với sự thận 
trọng. Bất kỳ ai cần nêu rõ bản chất đức hạnh của 
mình đều làm vậy vì bạn sẽ không có cách nào khác 
để biết điều đó. Một số người sẽ nói về bất cứ điều gì 
nghe có vẻ tin cậy, thậm chí nói dối trắng trợn trước 
mặt bạn. Danh dự của một người nên tự lên tiếng. 
Khi ai đó bảo bạn rằng họ là người trung thực nhất 
mà bạn từng gặp, đừng quay lưng bỏ đi - hãy chạy 
thật nhanh. 


=.. 


DAVID J, LIEBERMAN 


Manh mối 34 
Tôi có sẵn các câu trả lời đúng lúc 

Nếu câu trả lời được ra nói trơn tru và bài bản thì có 
thể thấy rõ rằng người đó đang chờ đợi câu hỏi và đã 
dành thời gian chuẩn bị sẵn câu chuyện của mình. 
Việc người đó trả lời ngay những sự thật và chi tiết vốn 
không dễ dàng nhắc lại là dấu hiệu cho thấy đã có sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng. Chẳng hạn, giả sử khi được hỏi đã ở 
đầu vào một ngày cụ thể hai tháng trước, Samantha 
trả lời: “Tôi đi làm, ra về lúc sh3o', ăn tối ở Caracella`s 
cho tới 7h45, sau đó về thẳng nhà.” 

Các nhân viên thi hành luật pháp biết rõ và sử 
dụng manh mối này rất hiệu quả. Giả sử một thanh 
tra cảnh sát chất vấn một kẻ tình nghi. Nếu kẻ tình 
nghi có thể nhớ rõ những gì mình đã làm và địa điểm 
mình có mặt vào một ngày cụ thể hai năm trước đó 
thì đó là điều không ổn. Hầu hết chúng ta đều không 
thể nhớ được những gì chúng ta đã ăn vào bữa sáng 
ngày hôm qua! 


Những câu trả lời được tập dượt của người đó 
cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn không bao 
giờ hỏi, những thông tỉìn họ muốn bạn biết. Các chính 
trị gia nổi tiếng thường trả lời những câu hỏi không 
bao giờ được hỏi. Họ chuẩn bị sẵn một chương trình 
nghị sự bất chấp những câu hỏi đặt ra cho họ. Thậm 
chí đôi khi họ sẵn sàng trả lời lại mà không thấy khó 
chịu; họ chỉ dẫn giải theo hướng của họ. Trong vụ án 


= KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỚI S 
Wiliam Kennedy §Smith, cháu cố Tổng thống Mỹ 
John F. Kennedy, cưỡng bức một phụ nữ năm 1991, 
ông chú Ted Kennedy của Smith được triệu tập với tư 
cách nhân chứng của bị cáo để chứng thực những gì 
ông ấy biết trong ngày hôm đó. Chỉ trong vài phút, 
phòng xử án được nghe Ted dẫn dắt qua toàn bộ lịch 
sử gia đình mình, cái chết của những người anh em, 
các vụ án cùng nỗi đau trong cuộc đời ông ấy. Cả 
phòng xử án như bị thôi miên. Mục đích của câu 
chuyện này là gợi lên vầng hào quang và sức quyến rũ 
của gia đình Kennedy nhằm có lợi cho Wiliam 
Kennedy Smith. Cho dù rất khó nói rằng việc đó có 
tác dụng trực tiếp hay không nhưng Smith được 
tuyên trắng án. 


Manh mối 35 
Xin nhắc lại câu hỏi 

Thay vì nói ngắc ngứ và ấp úng, người ta có thế viện 
dẫn một trong những cách nói sau đây để “câu giờ”, 
xem lại toàn bộ hành động, chuẩn bị câu trả lời hoặc 
thay đổi chủ đề hoàn toàn. Tất cả những cách nói này 
đều được tạo ra nhằm trì hoãn câu trả lời. Chẳng hạn, 
bạn hỏi tuổi ai đó và người đó trà lời: “Theo anh, tôi 
bao nhiêu tuổi rồi?” Rõ ràng là câu trả lời của bạn có 
thể ảnh hưởng đến người đó. Sau đây là một vài cách 
nói điển hình trong một số trường hợp phổ biến: 


—7o— 


DAVID 3. LIEBERMAN 


1. XAnh nhắc lại câu hỏi được không ạ?” 
2. “Cái đó tìy thuộc vào việc anh nhìn nhận nó 
thế nào.” 
“Chính xác thì quan điểm của anh thế nào?” 
“Tại sao anh lại hỏi những câu như thế nhi?” 
“Anh nghe chuyện đó ở đâu?” 


s 

4- 

5. 

6. “Điều này từ đâu ra vậy?” 

7. “Anh nói cụ thể hơn được không?” 

8. “Sao anh dám hỏi tôi những điều như thế?” 

9. “Tôi nghĩ chúng ta đều biết câu trà lời rồi mà.” 

1o. “Chà, không đơn giản chỉ là trả lời đúng hay 
sai đầu.” 

11. “Câu hỏi hay đấy! Rất đáng để suy nghĩ.” 

12. “Anh có giữ được bí mật không? Tuyệt! Tôi 
cũng vậy.” 

14. “Tôi không chắc đây có phải là nơi tốt nhất để 
thảo luận chuyện này không.” 


14. “Người đó có thể nhắc lại câu hỏi của bạn, một cố 
gắng nhằm tỏ ra nghỉ ngờ. Chẳng hạn: “Tôi đã 
từng bán cho anh một con chó bị bệnh tim à? Có 
phải anh đang hỏi tôi vậy không?” 


—”71— 


KHÔNG THẺ BỊ LỪA DỐI 


Manh mối 36 
Trò ảo thuật miệng 


Hiãn bạn từng nghe câu ngạn ngữ: “Nếu nghe có vẻ 
như sự thật thì rất có thể đúng là sự thật.” Trong vụ 
án O. J. Simpson, thám tử Mark Fuhrman, trên quan 
điểm nhân chứng và có tuyên thệ, nói rằng suốt mười 
năm qua, ông chưa bao giờ sử dụng một tính ngữ chỉ 
sắc tộc cụ thể (Simpson là người da đen còn vợ cũ của 
ông là người da trắng). Hầu như không một ai — kể cả 
hội thẩm đoàn - tin rằng đây là sự thật. Người ta cho 
rằng lẽ ra ông ấy nên nhận là đôi lúc có sử dụng 
những tính ngữ chỉ sác tộc và lấy làm tiếc về chuyện 
đó thì đáng tin hơn. Việc Fuhrman nói chưa bao giờ 
sử dụng chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào dường 
như rất vô lý. Và trên thực tế, bằng chứng sau đó cho 
thấy Fuhrman là một kẻ nói đối, ông ấy buộc phải 
thừa nhận đặc quyền Tu chính án thứ năm trong bản 
Hiến pháp Hoa Kỳ của mình nhằm tránh không tự 
buộc tội bản thân. Nếu có gì đó nghe không hợp lý thì 
hãy điều tra thêm - cho dù người đó có nói thuyết 
phục đến đâu đi chăng nữa. 


—ÿ2— 


ĐAVID vJ. LIEBERMAN 


Meanh mối 37 


Kẻ lừa đảo 


Cũng có trường hợp lời nói đối được thể hiện qua cách 
nói hàm ẩn thay vì diễn đạt cụ thể. Trong chiến dịch 
tranh cử tổng thống năm 19óo, Richard Nixon tìm 
cách nhắc cho người dân Mỹ nhớ rằng đối thủ của 
mình, John F. Kennedy, là một tín đồ Công giáo, chứ 
không phải người theo đạo Tin lành. Người Mỹ chưa 
từng có một vị tổng thống Công giáo trước đó và NÑixon 
nghĩ việc Kennedy theo Công giáo có thể làm cho 
người Mỹ khó chịu. Việc này nếu được làm quá lộ liễu 
sẽ khiến hình ảnh của Nixon bị ảnh hưởng. Vì thế, để 
giữ uy tín và theo mánh lới chính trị, Ñixon đã nói: 
“Tôi không muốn bất kỳ ai không bỏ phiếu cho John 
Kennedy chỉ vì ông ấy là một tín đồ Công giáo.” Ý đồ 
hoàn toàn khác so với thông điệp, nhưng ông ấy đã 
bộc lộ được quan điểm của mình. Mặc dù vậy, trên 
thực tế lịch sử, nỗ.lực của ông ấy không có tác dụng gì. 
Bất cứ khi nào có ai nói với bạn về những gì họ 
không làm, bạn có thể tin chắc rằng đó chính là 
nhhững gì họ đang làm. Phần mở đầu chính là ý nghĩa 
thật sự. Sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, người phụ nữ 
mà Jim hen gặp cho biết rằng cô ta rất bận trong vài 
ân tới nhưng cô ta không muốn anh nghĩ cô ta đang 
“đánh đu” với anh. Nếu đó không phải là ý định của 
6ô ta thì chăng việc gì cô ta phải nói như vậy. Khi bạn 


—73— 


/ 
xi4gE< 22c sẽ KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI l6 
nghe thấy câu: “Không muốn làm anh khó chịu, 
nhưng...” bạn có thể tin chắc rằng người đó không hề 
bận tâm đến chuyện làm bạn khó chịu. 


Một cách nói dối khôn ngoan khác là sử dụng hình 
thức nói ẩn ý có dạng một lời phủ nhận. Giả sử một 
nhà quản lý đang cố thuyết phục người đạo diễn giao 
vai diễn cho khách hàng của mình là John Jones, 
thay vì diễn viên Sam Smith. Nhà quản lý ngẫu nhiên 
nhắc cho đạo diễn rằng Sam có mặt tại bệnh viện 
Betty Ford vào tháng trước nhưng nghe nói chỉ là để 
gặp một người bạn. Khi đó, người đạo diễn thắc mắc 
không biết Sam có vấn đề gì về nghiện rượu hay ma 
túy hay không. Nếu như nhà quản lý nói thẳng tuột 
rằng Sam đến đó để khám bệnh thì người đạo diễn sẽ 
nghỉ ngờ ý định của ông ta khi đề cập đến chuyện đó. 
Bằng cách bát đầu dưới dạng một lời phủ nhận, ông 
ta đã khéo léo gợi ý mà không hề bị nghỉ ngờ. 

Chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ khác. Nếu 
bạn nghe thấy câu: “Cậu ấy có vấn đề về hôn nhân, 
nhưng chuyện công việc mới của vợ cậu ấy thì không 
có gì.” thì bạn sẽ hỏi điều gì trước tiên? Tất nhiên, đó 
là câu: “Vợ cậu ấy làm gì?” Bất ngờ bạn chuyển sang 
cuộc trò chuyện được “cho rằng” không hề có ý nghĩa 
gì. Thật khôn khéo phải không nào? Chớ bị đánh lừa! 


—74— 


DAVID J. LIEBERMAN 
Ï——EEEm=eee.==s=. `... 


Manh mối 38 
Chớ trở nên lố bịch 


Hãy dè chừng người sử dụng yếu tố hài hước và 
châm biếm để xoa dịu mối quan tâm của bạn. 
Chẳng hạn, bạn hỏi một trong những nhân viên 
bán hàng của bạn rằng người đó có gặp gỡ đối thủ 
cạnh tranh không, người đó trả lời: “Chắc chắn rồi 
ạ! Chúng tôi gặp nhau hàng ngày trong một nhà 
kho bí mật. Ngài có thể tham gia nếu ngài biết cách 
gõ cửa đặc biệt. Chính tại đó chúng tôi thảo luận 
tình trạng sa sút tất yếu trong đế chế kinh doanh 
của ngài.” Cách này làm cho bạn cảm thấy ngớ 
ngẩn nếu căn vặn thêm. Và người đó hiểu điều này. 
Khi bạn hỏi một câu hỏi nghiêm túc, bạn trông đợi 
một câu trả lời trực tiếp. 


Manh mối 39 
Chúng tôi không có sẵn hàng 
Bạn đã bao giờ gặp một nhân viên bán hàng bảo rằng 
món hàng bạn đang tìm kiếm kém xa so với thứ khác 
ehưa? Và hóa ra sự thật là thứ bạn muốn đã hết hàng. 
Rõ ràng, người bán hàng sẽ đáng tin cậy hơn nếu 
người đó nói cửa hàng từng có thứ mà bạn muốn 
nhưng họ muốn cho bạn xem thứ còn tốt hơn. Vì vậy, 
ước khi bạn chấp nhận lời nói của ai đó rằng người 
ló có thứ tốt hơn, điều đầu tiên là hãy xem liệu họ có 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


thứ mà bạn hỏi hay không. Nếu không có, tốt hơn là 
không nên tin người đó. 


-_ Manh mối 40 
“Vùng số” 


Có câu ngạn ngữ: “Nếu bạn luôn muốn nói thật thì 
bạn sẽ chẳng bao giờ phải nhớ gì cả.” Khi một kẻ nói 
đối cố tỏ ra trôi chảy, người đó thường rơi vào 
“vùng số”. Đây là khái niệm để chỉ thời điểm tất cả 
các con số người đó đề cập đều giống nhau hoặc là 
bội số của nhau. Lý đo là vì người đó suy nghĩ nhanh 
và cố gắng nhớ những gì mình đang nói. Một ví dụ 
điển hình trong một cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên 
có thể như sau: 

SMITH: Vậy là, anh Mark, anh có bao nhiêu năr1 
kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng? 

MARK: Với ba nơi làm việc tôi từng trải qua, tôi có 
tổng cộng sáu năm kinh nghiệm. 

SMITH: Hãy kế cho tôi thêm về kinh nghiệm của 
anh ở những nơi này. 

MARK: Chà, tôi làm việc sáu giờ một tuần. Và phụ 
trách một nhóm khoảng mười hai... 

Hãy để ý xem các con số và thông tin có những 
điểm tương đồng bất thường nào không. 


—76— 


DAVID ví. LIEBERMAN 


Manh mối 41 


Dễ bị kích thích 


- Trong khi chúng ta kiểm soát được một số động tác 
thì dưới đây lại là những phản ứng không chủ tâm mà 
chúng ta ít hoặc không kiểm soát được: 

Hội chứng phản công hau trốn tránh: Gương mặt 
của người đó có thể phấn khởi hoặc vô cùng sợ hãi và 
trở nên trắng bệch. Hãy tìm kiếm những dấu hiệu thở 
gấp và vã mồ hôi. Thêm vào đó, hãy chú ý xem liệu 
người đó có cố gắng kiểm soát hơi thở để giữ bình 
tĩnh hay không. Tình trạng này sẽ xuất hiện dưới 
đạng hít vào, thở ra sâu, có thể thấy rõ. 


Giọng nói hoặc cơ thể run: Bàn tay người đó có 
thể hơi run. Nếu người đó đang giấu bàn tay thì đó có 
thể là nhằm cố gắng che giấu tình trạng run ngoài 
tầm kiểm soát. Giọng nói có thể lắp bắp và dường 
như không nhất quán. 

Khó nuốt: Nuốt trở nên khó khăn, vì thế hãy để ý 
động tác này. Các diễn viên truyền hình hoặc điện 
-ủnh muốn thể hiện sự sợ hãi hoặc buồn bã thường sử 
dụng thủ thuật này, tức là cách biểu hiện “mắc 
nghẹn”. Một biểu hiện nữa là cố gắng làm thông cổ 
họng. Do lo lắng, nước nhầy hình thành trong họng. 
Một thuyết trình viên nơi công cộng tỏ ra lo lắng 
hường e hèm làm thông họng trước khi nói. 


—77— 


KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỐI 


Một người hát ở giáo đường, không phải! Các dây 
thanh âm, cũng như tất cả các cơ, căng lên khi người 
đó bị căng thẳng. Tình trạng này sẽ tạo ra âm thanh, 
bát độ và/hoặc âm lượng cao hơn lúc bình thường. 


Xim lỗi, anh nói gì? Khi căng thăng, chúng ta 
thường giảm khả năng tập trung vào một vấn đề gì 
đó. Bạn đã bao giờ gặp ai đó tại một bữa tiệc và quên 
mất tên người đó ngay sau khi bạn được giới thiệu 
chưa? Hãy tìm kiếm những dấu hiệu đãng trí và 
không tập trung chú ý về những việc đang diễn ra. 


Huút sáo: Huýt sáo dường như là một hành động 
phổ biến được mọi người sử dụng để thư giãn khi có 
tâm lý sợ hãi hoặc lo lắng, và nó cũng là một cố gắng 
vô thức nhằm tạo dựng lòng can đảm hoặc sự tự tin. 
Hầu hết mọi người đều có những biểu hiện khi cảm 
thấy lo lắng. Họ có thể mân mê một bên tai để trấn 
an hoặc cố gắng nở một nụ cười giả tạo để củng cố sự 
tự tin. 


Manh mối 42 
Ôi, thật khôn ngoan! 
Môn Judo cổ điển có một triết lý căn bản: không 
dùng cương chế cương: thay vào đó sử dụng chính 
sức mạnh của đối thủ để phản công đối thủ. Những 
người áp dụng manh mối này không bao giờ tự vệ 


= 


¬ẽ==—-----`.- —=.. Kế. 
hoặc tranh cãi, đơn giản là họ dùng lời nói của chính 
bạn để bảo vệ luận điểm của mình. 

Xin kể một câu chuyện về người lính gác đứng 
canh một khu vực cấm. Nhiệm vụ của người đó là 
kiểm tra căn cước của những người ra vào. Khi một 
người đàn ông tìm cách tiếp cận anh ta, anh ta nói: 
“Tôi không chắc ngài có giấy phép hay không.” Người 
đàn ông đáp: “Tôi không lấy thế làm ngạc nhiên, chỉ 
có vài người biết mức độ bảo mật của tôi. Công việc 
của tôi ở đây không thể để cho mọi người biết được." 

Bạn có nhận thấy rằng người đàn ông đã nhanh 
chóng hạ gục anh chàng lính gác bằng lời lẽ như thế 
nào không? Nếu lớn tiếng tranh cãi và khăng khăng 
rằng mình có giấy phép, rằng người lính gác là một kẻ 
ngu ngốc khi không biết điều đó, ông ta sẽ vấp phải 
một bức tường phản kháng. Thay vào đó, ông ta đồng 
tình với người lính và giải thích rằng việc người lính 
nghĩ ông ta không có giấy phép là một lý do rất hợp lý 
chứng tỏ vì sao ông ta lại có giấy phép. 


Một công ty bánh bò vượt qua vấn đề tiếp thị bằng 
cách sử dụng cách thức này. Công ty bán bánh bò 
nguội nhưng lại muốn quảng bá hình ảnh sản phẩm 
mới, một đặc điểm mà với hầu hết chúng ta, là sự đối 
nghịch với nguội. Giải pháp của họ ư? Câu khẩu hiệu 
“Ngon nhất vì nguội”. Hãy xem hiệu quả khi ai đó cố 
gắng sử dụng một sự thật hiển nhiên để hỗ trợ cho 
một lời khẳng định có vấn đề. 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Manh mối 43 
Giả thiết đạo đức 

Manh mối này khôn ngoan và có sức lan tỏa đến mức 
một khi bạn đã nghe nói về nó, có thể bạn sẽ nhận ra 
rằng nó đã được áp dụng với mình nhiều lần. Nguồn 
gốc của manh mối này xuất phát từ bản chất nhân 
văn. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu cố hữu về thứ 
bậc, về tính liên tục và nhất quán. 

Những kẻ dối trá thể hiện các đặc điểm với một xu 
hướng đạo đức cụ thể sao cho hành động nào của 
người đó cũng sẽ được nhìn nhận theo hướng đó. Ví 
dụ sau đây sẽ làm sáng tỏ điều này. Xin kể câu 
chuyện về Joe, nhân viên tài chính của một tập đoàn 
lớn, chăng hạn anh ta ngờ rằng bạn có thể biết được ý 
đồ tham ô của anh ta. Joe cũng biết rằng bạn không 
có bằng chứng cụ thể, nhưng anh ta muốn loại trừ 
bạn. Anh ta có thể làm gì đây? Khi có mặt bạn, anh ta 
có thể công khai phạt một nhân viên khác vì đã 
“mượn tạm” một số vật dụng văn phòng để sử dụng 
riêng tại nhà. Trong ấn tượng của bạn, jJoe là một 
người đức độ, căm ghét những điều ngay cả những tật 
xấu nhỏ nhặt như việc ăn cắp vật dụng văn phòng. 
Chấc chắn là anh tạ không liên quan gì đến điệp vụ 
tham ô quy mô lớn. 


Một cô vợ Ìo lắng rằng người chồng nghi ngờ cô 
không chung thủy (mà sự thật đáng như vậy). Cô ta 


—8o—— 


DAVID J. LIEBERMAN 


có thể nói gì đó kiểu thế này: “Anh yêu, anh còn nhớ 
anh Harvey không, chồng của Sally ấy? Chà, Jill kể 
với em rằng họ đang có vấn đề vì Harvey đã hôn một 
đồng nghiệp tại bữa tiệc Giáng sinh. Ai biết được anh 
ta đã làm gì nữa? Nếu như vậy, anh ta đang nghĩ gì 
nhỉ? Thật ngu ngốc!” 

Điều này sẽ tạo ra những nghi ngờ nghiêm trọng 
trong suy nghĩ của người chồng rằng vợ mình đã từng 
phản bội anh ta. 


Manh mối 44 

Ô, nhân tiện 
Hãy chú ý xem người đó có nói với bạn điều gì đáng 
chú ý hơn không. Chẳng hạn, người đó nói: “À, nhân 
tiện thông báo, cuối tuần sau tôi phải rời thị xã đi 
công tác.” Nếu người đó thường không đi công tác 
Vào dịp cuối tuần trong khi bạn chờ đợi việc người đó 
sẽ kể về chuyến đi một cách khác thường. Nếu không 
kể gì nhiều về chuyến đi thì mới là đáng ngờ. 

Khi có điều gì đó bất thường và người đó không 
chú ý nhiều tới điều ấy thì có nghĩa là họ đang cố 
gắng kéo sự chú ý ra khỏi vấn đề đó. Và thường nó là 
-tó lý do. Một chiến thuật khác là liệt kê một danh 
sách dài dằng dặc đủ mọi thứ khiến người khác mất 
ự tập trung. Các thầy phù thủy, vốn là những chuyên 


—81— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


gia ảo thuật, biết rằng hiệu quả của họ nằm ở khả 
năng thu hút sự chú ý của bạn vào những gì họ muốn. 
Khi sự chú ý của bạn bị dẫn dắt theo một hướng nhất 
định, hãy kiểm tra xem điều gì nằm ở hướng kia. 


Manh mối 45 
Quá nhiều điều dối trá 
Nếu bạn phát hiện một người nói dối một lần, đương 
nhiên bạn sẽ nghi ngờ tất cả những điều khác mà 
người đó đã nói. Giả sử bạn đi mua một chiếc xe hơi 
và người bán hàng nói rằng bạn phải đưa ra quyết 
định nhanh vì có hai người nữa đang để mát đến 
chiếc xe này và nó là chiếc cuối cùng còn trong kho. 
Hãy đáp lại, đại loại như thế này: “Tôi nghe nói mẫu 
xe này vẫn còn giá trị hơn hầu hết các mẫu khác, có 
đúng thế không?” hoặc: “Tôi nghe nói năm sau người 
ta sẽ nâng giá mẫu xe này.” Những câu như thế này sẽ 
khiến một người bán hàng trung thực nghi ngờ nếu 
như người đó chưa nghe nói đến điều ấy. Tuy nhiên, 
nếu người bán hàng nhanh chóng tranh luận với bạn 
thì điều đó có nghĩa là người đó sẽ nói bất kỳ điều gì 
để bán được hàng - điều đó cũng có nghĩa là người 
đó có thể không có một khách hàng nào khác quan 
tâm đến chiếc xe này, cho dù người đó đã nói gì. Nếu 
có thể, bạn hãy thử tìm hiểu xem liệu người đó có 
mang tiếng là dối trá hay không. Trung thực là một 


—8z—_ 


DAVID 4. LIERERMAN 


đặc điểm của tính cách, và tính cách không phải là 
thứ gì đó đễ thay đổi. 


Manh mối 46 


Hoang đường, hoang đường, hoang đường 
“Anh sẽ không tin nổi những gì đã xảy ra với tôi!” — 
Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy câu nói này? 
Cảm giác chung của chúng ta là nếu. muốn ai đó tin 
mình, chúng ta cần làm cho câu chuyện hoặc lời giải 
thích của mình càng đáng tin cậy càng tốt. Điều này 
thường là đúng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng 
vậy. Đôi khi câu chuyện càng kỳ quặc, nó càng trở 
tên đáng tin. Tại sao? Bởi vì chúng ta nghĩ thầm: 
“Nếu tay này muốn nói đối mình, có lẽ hắn nên nặn 
Ia chuyện gì đó tự nhiên hơn một chút”. Vì thế, với 
tách đối trá khôn khéo này, kẻ nói đối tô vẽ câu 
huyện của mình và chỉ việc tuyên bố: “Có phải anh 
jhĩ rằng nếu tôi nói đối anh, tôi sẽ bịa ra chuyện gì 
ó đáng tin hơn chút nữa phải không?” Trên thực tế, 
y chính xác là những gì người đó làm. 


—83— 


KHNG THẾ BỊ LỪA DỐI 


TỐNG KẾT 


- Khi chủ đề câu chuyện thay đổi, tâm trạng người 


` 


đó thoải mái hơn, ổn định hơn. 

Người đó không giận dữ khí bị kết tội sai. 

Người đó sử dụng những cụm từ như: “Nói thật 
với anh”, “Nói rất thật lòng” và “Tại sao tôi phải 
nói dối chứ?” 


* Người đó trả lời nhưng không trực tiếp so với câu 


hỏi của bạn. 
Người đó lảng tránh bằng cách đề nghị bạn nhắc lại 
câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi. 


- Những gì người đó nói nghe có vẻ không hợp lý. 


Người đó đưa ra một lời mào đầu bằng cách bắt đầu 
với câu: “Tôi không muốn anh nghĩ rằng...” Thường 
đó chính là những gì người đó muốn bạn nghĩ. 


- Người đó sử dụng yếu tố hài hước hoặc châm biếm 


để đánh lạc hướng mối quan tâm của bạn. 

Người đó đưa ra cho bạn một sự lựa chọn “tốt hơn” 
so với đề nghị của bạn khi không thể đáp ứng 
những gì bạn yêu cầu từ ban đầu. 


- Tất cả những chỉ tiết liên quan đến con số đều 


giống nhau hoặc là bội số của nhau. 


- Để lộ bằng chứng về những câu trả lời khôig chủ 


tâm do tâm lý quá lo lắng. 


- Người đó sử dụng một sự thật hiển nhiên để hỗ trợ 


cho một hành động đáng ngờ. 


- Người đó có thể tình cờ kể cho bạn câu chuyện gì 


đó thu hút sự chú ý hơn. 


DAVID J. LIEBERMA*I 
Teen ceererereeeee 


* Người đó tuyên bố khó chịu trước những hành 
động của người khác, trong khi họ cũng làm những 
điều tương tự, để tránh bị bạn nghỉ ngờ. 

° Nếu người đó nói đối một điều, mọi thứ người đó 
nói đều đáng ngờ. 

+ Câu chuyện của người đó hoang đường đến mức 

bạn hầu như không tin. Tuy nhiên, bạn lại tin, vì 

nếu người đó muốn nói dối, bạn nghĩ rằng người đó 
sẽ nghĩ ra điều gì đó hợp lý hơn. 


2 


CÁCH PHÁT HIỆN KẺ DỐI TRÁ 


“Kẻ dối trá, dựa trên sự ngu dốt, giăng lưới quanh sự thật, 
_ đẩy con mồi của nó vào cảm giác ân hận đã trù tính từ trước.” 
David J. Lieberman 


DAVID I,. LIEBERMAN 


hương này bao gồm một hệ thống đặt vấn đề 

phức tạp và toàn diện nhằm khai thác sự thật từ 
bất kỳ ai. Chúng ta thường lao vào các cuộc tranh 
luận mà không hề có sự chuẩn bị trước. Vì chúng ta 
không thể suy nghĩ mạch lạc và truyền tải những suy 
nghĩ đó hiệu quả nên hai ngày sau chúng ta mới nghĩ 
ra những gì chúng ta nên nói. 


Những manh mối cho thấy sự dối trá có thể được 
sử dụng với độ tin cậy cao trong các tình huống và 
các cuộc đàm thoại hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn 
nhất định phải biết được sự thật trong một tình 
huống nào đó, chương này sẽ cung cấp cho bạn một 
chuỗi các câu hỏi gần như bảo đảm rằng bạn sẽ biết 
liệu bạn có bị lừa dối hay không và sự thật là gì nếu 
nó không bộc lộ rõ. Quy trình này được phát triển từ 
nghiên cứu của tôi về cách ứng xử của con người. Khi 
được sử dụng tuần tự cả ba bước này, bạn sẽ có cơ hội 
lớn nhất để khám phá sự thật. 


ĐỀ CƯƠNG 


Bước 1. Ba kíp nổ Uề phương án tấn công 


Trong một vài trường hợp, kỹ thuật này tự nó sẽ phơi 
bày tội lỗi của một người, nhưng nếu không được như 
vậy, bạn cũng chẳng hề đánh mất thế thượng phong 


—8o—- 


KHÔNG THỀ BỊ LỪA DI 


và có thể tiếp tục bước hai. Ba kíp nổ được sử dụng để 
kiểm tra mức độ tổn thương của một người và đánh 
giá mức độ quan tâm của người đó đối với một chủ đề 
cụ thể. 


Bước 2. Mười một phương án tấn công 


Bước này gồm một phương án tấn công trực tiếp và 
mười phương án tấn công khác. Hãy sử dụng bất kỳ 
phương án tấn công nào phù hợp với tình huống 
nhất. Những phương án tấn công được trình bày cẩn 
thận đặt bạn vào vị trí tốt nhất để có được sự thật. 
Bạn sẽ thấy rằng việc nói ra đề nghị của mình - 
những gì xuất hiện trước đề nghị và sau nó - rất cần 
thiết. Bối cảnh là tất cả! 
Bước 3. Mười một uiên đạn bạc 

Hãy nã đạn nếu bạn vẫn không hài lòng. Có lẽ người 
đó chưa thú nhận nhưng bạn biết người đó không 
trung thực. Nếu bạn cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng 
không chắc kẻ dối trá đã thú nhận hoàn toàn thì bước 
này, với một quy trình bổ sung, sẽ giúp bạn có được 
sự thật. Mặc dù những viên đạn bạc này có thể được 
bắn đi theo bất kỳ trật tự nào bạn muốn nhưng một 
số lại loại trừ số khác. Vì thế, hãy chọn trước viên đạn 
bạc nào thích hợp với tình huống nhất. 


—go—— 


DAVID l0. LIEBERMAN 


TIẾN TRIỂN 


Đặt nền móng bằng cách bắt đầu với bước một. Sau 
đó, hãy chọn một trong mười một phương án tấn 
công ở bước hai. Nếu bạn vẫn chưa khiến kẻ nói đối 
thú nhận hoàn toàn sau khi đã thử một phương án 
tấn công, hãy lần lượt nã những viên đạn bạc của 
mình. Kết quả sẽ thực sự đáng ngạc nhiên. 


Nếu những thuật ngữ như kho đạn, uũ khí và đạn 
có vẻ hiếu chiến thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng 
chúng cực kỳ thích hợp khi xem xét tình huống. Một 
lời nói dối có thể rất có hại. Bảo vệ chính bạn là mục 
tiêu. Bạn cần nhìn nhận quy trình phát hiện đối trá 
đúng như bản chất của nó — một cuộc khẩu chiến. Và 
từ nay trở đi, khi bạn bước vào cuộc chiến này, bạn sẽ 
phải được vũ trang thật tốt. 


BƯỚC 1 
BA KÍP NỔ VỀ PHƯƠNG ÁN TẤN CÔNG 


Hầu hết chúng ta đều biết bài kiểm tra Rorschach, 
một loại trắc nghiệm tâm lý do nhà phân tâm học 
người Thụy Sỹ Hermann Rorschach sáng tạo 
năm 1921. Bài kiểm tra này gồm mười dấu mực đối 
xứng song phương, mỗi dấu trên một tấm thẻ riêng 
biệt. Những hình trừu tượng không có ý nghĩa hoặc 
các hình thù cụ thể lần lượt được đưa cho đối tượng 


—g1— 


"=—...-. KHÓNG THỂ BỊ LỪA DỐI 
trắc nghiệm xem. Rất đơn giản, lý thuyết của bài 
kiểm tra là cách đối tượng đó diễn giải các hình sẽ 
cho biết những tư duy vô thức hoặc thăng hoa của họ. 
Với các kíp nổ, chúng ta sử dụng những nguyên 
tắc tâm lý tương tự nhưng theo một cách hoàn toàn 
mới: bạn phát hiện ra những ý nghĩ trong đầu một 
người thông qua việc giao cho người đó một bài kiểm 
tra trừu tượng bằng lời nói. Những ý định thật sự của 
người đó sẽ lộ rõ qua những lời nhận xét và/hoặc cử 
chỉ của chính họ. 


Kíp nổ 1 
Đừng kết tội — Hãy nói bóng gió 

Việc hỏi thắng một người: “Anh đang lừa tôi đấy à?” 
sẽ khiến người đó rơi vào thế phòng thủ. Mục tiêu ở 
đây là đặt câu hỏi không buộc tội người đó bất kỳ 
điều gì mà chỉ bóng gió nhác đến cách ứng xử của họ. 

Nếu người đó không nhận ra bạn đang hàm ý điều 
øì thì có lẽ họ không có lỗi. Nhưng nếu người đó thủ 
thế thì chứng tỏ họ biết bạn đang muốn khai thác 
điều gì. Cách duy nhất người đó biết được chính là 
khi họ có tội. Mấu chốt ở đây là, một người vô tội 
thường không có manh mối về những gì bạn đang 
bóng gió nhắc đến. 

Bạn không muốn đưa ra một câu hỏi buộc tội hoặc 
quá lộ liễu. Chăng hạn, nếu bạn nghỉ ngờ ai đó giết 


—g2—— 


DAVID .I. LIEBERMAN 


người, bạn không nên nói: “Có giết ai tuần trước 
không?” và “Hôm ấy thế nào?” Rõ ràng, những câu 
hỏi như thế là quá lộ liễu. 

Bạn muốn câu hỏi có bố cục theo cách khiến người 
đó nghi ngại việc bạn đặt câu hỏi, trường hợp này chỉ 
xây ra khi người đó có tội. Người đó sẽ không phản ứng 
lại một cách khác thường nếu bản thân vô tội và đối với 
họ đó là một câu hỏi rất-không-bình-thường. Nếu bạn 
hỏi hàng xóm của mình có đúng là những người ngoài 
hành tỉnh đã hạ cánh xuống bãi cỏ trước nhà bà ấy hay 
không thì bạn đừng trông mong bà ấy trả lời nghiêm 
túc. Bà ấy có thể trả lời bông đùa hoặc chỉ đơn thuần là 
cười phá lên. Và chác chắn bạn sẽ không trông chờ 
nhận được câu: “Tại sao anh lại hỏi vậy? Có ai đó đã nói 
gì với anh à?” Câu trả lời này hơi kỳ lạ đối với một câu 
hỏi đáng lẽ phải xem là ngớ ngẩn. 

Khi bạn đặt câu hỏi, hãy thật thực tế. Đừng thay đổi 
uhiều. Bạn không muốn người đó thủ thế trừ phi họ có 
lý do để làm vậy. Hãy lưu ý tất cả những manh mối đối 
trá, đặc biệt là manh mối cho thấy kẻ nói dối đang tiếp 
tục cung cấp thêm thông tin theo cách suy nghĩ của 
chính họ và bạn không hề phải gợi mở. 

Bất kỳ ý nghĩ nào trong tâm trí người đó đều sẽ tự 
lộc lộ trong cuộc hội thoại ngay sau đó. Nếu người đó 
vô tội thì họ sẽ vô tư trả lời những câu hỏi nghỉ ngờ 
của bạn và không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. 

- Tuy nhiên, nếu người đó có lõi, họ sẽ muốn biết bạn 


—93— 


đang nghĩ gì bởi vì họ không chắc tại sao bạn lại hỏi 
câu hỏi ấy. Vì thế, người đó sẽ hỏi lại bạn về câu hỏi 
mà bạn đã đặt ra. 

Những uí dụ uề phạm uỉ diễn đạt 
Mấu chốt là đặt ra một câu hỏi nghe hoàn toàn vô hại 
đối với người vô tội, nhưng lại giống như một lời 
buộc tội đối với kẻ có lỗi. 

NGHI NGỜ: Bạn nghĩ rằng nhân viên của mình bị 
sa thải khỏi chõ làm cũ vì đã ăn cấp của người chủ 
trước đó. 

CÂU HỎI: “Anh vẫn còn giữ liên lạc với sếp cũ 
đấy chứ?” 

NGHI NGỜ: Bạn cảm thấy bạn trai hoặc bạn gái 
của mình đã làm điều gì đó không đứng đắn vào đêm 
hôm trước. 

CÂU HỎI: “Đêm qua có chuyện gì không?” 


NGHI NGỜ: Bạn nghĩ rằng một đồng nghiệp nói 
với cô thư ký của bạn rằng bạn mê cô ấy. 

CÂU HỎI: “Gần đây có nghe được chuyện đồn thổi 
gì hay ho không?” 

Bất kỳ câu trả lời nào kiểu như: “Sao lại hỏi thế?” 
hoặc “Nghe chuyện đó từ đâu vậy?” đều chứng tỏ 
người đó đang lo lắng. Người đó sẽ không tìm kiếm 
thông tin từ phía bạn nếu như không nghĩ câu hỏi của 
bạn quan trọng. Người đó cũng sẽ không quan tâm 


—94— 


ĐAV(G J, LIEBERMAN ng 
đến lý do bạn đặt ra câu hỏi ấy trừ phi nghĩ rằng có 
thể bạn biết những gì họ không muốn bạn biết. 


Kip nổ 2 
Kịch bản tương tự 


Kíp nổ này hoạt động bằng cách giới thiệu một kịch 
bản tương tự với những gì bạn nghĩ là đang diễn ra. 
Có hai cách thực hiện việc này — cụ thể và tổng quát. 
Kíp nổ này dành cho những tình huống cụ thể, trong 
khi Kíp nổ 3 có cách tiếp cận tổng quát. Đây là một 
cách thức rất hiệu quả vì bạn có thể nêu ra chủ đề mà 
không hề quy kết ai cả. 


NGHI NGỜ: Bạn nghỉ ngờ một trong những nhân 
viên của mình đã nói dối khách hàng để bán được hàng. 

CÂU HỎI: “Jim, tôi tự hỏi không biết cậu có thể 
giúp tôi việc gì đó được không. Tôi thấy rằng có ai đó 
ở bộ phận bán hàng đã giới thiệu sai sản phẩm của 
chúng ta cho khách hàng. Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm 
sáng tỏ vụ này bằng cách nào?” 


Nếu anh chàng vô tội, chác chắn anh ta sẽ đưa ra 
đề xuất và tỏ ra rất vui vì bạn đã hỏi ý kiến anh ta. 
Nếu anh ta mắc lỗi, anh ta sẽ thấy bất an và sẽ trấn 
an bạn rằng anh ta không bao giờ làm bất kỳ chuyện 
gì như vậy. Dù anh chàng này ở trong trường hợp nào 
thì cách này cũng mở ra cánh cửa để thăm dò thêm 
thông tin về đối tượng. 


—985— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


NGHI NGỜ: Một quản đốc bệnh viện nghỉ ngờ 
rằng có một bác sĩ uống rượu trong ca trực. 

CÂU HỎI: “Bác sĩ Marcus, tôi muốn xin lời khuyên 
của bác sĩ về một việc. Một đồng nghiệp của tôi tại 
bệnh viện khác có vấn đề với một bác sĩ. Chị ấy cảm 
thấy tay bác sĩ kia uống rượu trong ca trực. Bác sĩ có đề 
xuất gì giúp chị ấy tiếp cận tay bác sĩ kia không?” 

Một lần nữa, người đó sẽ thấy bất an và không 
thoải mái nếu có lỗi. Còn nếu ông ta không uống 
rượu trong khi làm nhiệm vụ thì ông ta sẽ vui vẻ vì 
bạn đã hỏi ý kiến và sẽ đưa ra lời khuyên. 


Kíp nổ 3 
Thật kinh ngạc, phải vậy không? 
Với kíp nổ này, bạn vẫn nêu vấn đề, nhưng theo một 


cách chung chung. Ngẫu nhiên đề cập đến vấn đề bằng 
cách này sẽ giúp hiểu rõ đối tượng có lỗi hay không. 

NGHI NGỜ: Bạn cho rằng một sinh viên đã gian 
lận trong bài thi. 

CÂU HỎI: “Chẳng có gì ngạc nhiên nếu ai đó gian 
lận trong bài thi và không hề biết rằng tôi đã đứng 
sau cô ta suốt cả thời gian làm bài phải không?” 

NGHI NGỜ: Bạn nghỉ ngờ một đồng nghiệp gièm 
pha bạn với lãnh đạo. 


—g6— 


DAVID .I. LIEBEBMAN 


CÂU HỎI: “Thật kỳ lạ là ở đây cũng có tình trạng 
“ném đá giấu tay”. Và những kẻ đang làm thế nghĩ 
rằng người kia chẳng hề biết chuyện đó.” 


NGHI NGỜ: Bạn nghĩ rằng bạn gái mình có thể 
cắm sừng bạn. 

CÂU HỎI: “Thật nực cười khi có người không 
chung thủy nhưng lại mong rằng sẽ không bị 
phát giác.” 

Một lần nữa, bất kỳ câu trả lời nào gợi nhớ đến 
một phản ứng kiểu như: “§ao anh hỏi thế?” hoặc 
“Anh nghe chuyện đó ở đâu?” đều chứng tỏ câu hỏi 
của bạn làm người đó lo lắng. 

Đôi khi chúng ta không cần trực tiếp đối đầu với kẻ 
bị nghi ngờ đang dối trá. Chúng ta chỉ muốn biết vì 
bản thân mình. Trong những trường hợp như thế này, 
không cần thiết phải kết thúc bằng một phương án tấn 
công. Chỉ cần sử dụng các kíp nổ để thỏa mãn trí tò mò 
của chính bạn, hoặc sử dụng các kỹ thuật trong 
'Chương 3 để giúp bạn kín đáo thu thập thông tin. 

Chú ú: Hai phản ứng khác có thể xảy ra với Kíp 
nổ 2 và 3. Người đó có thể bắt đầu nói chung chung 
'hoặc thay đổi hoàn toàn chủ đề. Việc thay đối chủ đề 
minh chứng rất rõ rằng người đó có tội. Tuy nhiên, 
Tiếu người đó thấy câu hỏi của bạn thú vị và người đó 
vô tội, họ có thể bát đầu cuộc đàm thoại về chủ đề ấy. 
Dây là một dấu hiệu chứng tỏ người đó vô tội, bởi vì 


—97— 


KHONG THỂ BỊ LÙA DI 


họ không sợ phải thảo luận về chủ đề đó và không 
cần thăm đò xem tại sao bạn lại nêu nó ra. 


BƯỚC 2 
MƯỜI MỘT PHƯƠNG ÁN TẤN CÔNG 


Lúc 8h sáng chủ nhật, bạn đang nằm nghỉ trên 
giường thì có tiếng chuông cửa. Càu nhàu, bạn ngồi 
đậy, mặc áo choàng và lê bước tới cửa. Khi mở cửa, 
bạn được chào đón bởi một phụ nữ trẻ trung, quyến 
rũ với một nụ cười tươi tắn, tay ve vẩy một cuốn sách 
bóng loáng trước mặt bạn và đề nghị được nói chuyện 
với bạn chỉ trong 30 giây. Mười phút sau, bạn đóng 
cửa, lập cập trở lại giường và tự hỏi: “Tại sao mình lại 
đưa cho cô ta mười đôla để cứu loài ếch đốm đỏ khỏi 
bị tuyệt chủng nhỉ? Mình thậm chí không thích ếch 
nhái cơ mà.” Rõ ràng có một vấn đề gì đó làm bạn 
đánh đổi thứ bạn thích - tiền — để lấy thứ bạn không 
mấy quan tâm - ếch nhái. Qua cuộc giao địch này, 
bạn có thể thấy rằng đôi khi chính bối cảnh của một 
lời đề nghị, chứ không phải bản thân lời đề nghị, mới 
quyết định tính chất sẵn sàng của một người trong 
việc hợp tác hay từ chối. 


—o8— 


ĐAVID .I. LIEBERMAN 


Phương ứn tốn công 1 


Đặt câu hỏi trực tiếp 


Trong nhiều trường hợp, phương pháp tiếp cận 
trực tiếp là tối ưu. Hạn chế duy nhất khi hỏi trực 
tiếp là bạn không thể sử dụng bất kỳ phương án tấn 
công nào khác trừ phi bạn để cho thời gian trôi qua 
thật lâu. 


Giai đoạn 1. Trực tiếp đặt câu hỏi. Khi bạn trò 
chuyện với một người mà bạn muốn khai thác thông 
tỉn, hãy khai thác tối đa lượng thông tin tiếp nhận 
được theo sáu hướng dẫn sau đây. 


1. Không thông báo trước chủ đề bạn định nêu ra 
"hoặc bất kỳ cảm giác không tin tưởng nào bạn có thể 
có. Những câu hỏi đo người đó nêu ra thường khiến 
lọ lúng túng và khó giải thích nhất, vì thế, nếu người 
đó nêu vấn đề, hãy bảo đảm rằng bạn đặt câu hỏi 
gay sau bất kỳ tuyên bố nào mà họ nêu ra. Sự đối trá 
ế càng khó phát hiện nếu: 


: Người đó nhắc lại tuyên bố tương tự trước đó. Khi 
bạn đặt câu hỏi, hấy điễn đạt theo một cách mới. 
_ Đừng hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Người đó đã phòng 
thủ và rất giỏi trong việc thuyết phục bạn. Bằng 
việc thay đổi cách nêu câu hỏi, bạn có thêm cơ hội 
phát giác sự đối trá. 

Người đó biết bạn sẽ hỏi họ. Vì vậy, đừng để lộ 
những ý nghĩ trong đầu mình. 


—9Q9—— 


KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỐI 


- Người đó biết mình sẽ nói gì, giống như một điễn 
viên đọc lời thoại. Và bạn cũng biết đó không phải 
là suy nghĩ thật sự của người đó; họ chỉ nói theo 
đúng kịch bản. Hãy cho người đó chút thời gian và 
những sơ hở sẽ đần xuất hiện. Cho dù người đó 
được đào tạo đến mức độ nào nhưng một khi đã 
diễn hết kịch bản, họ không được chuẩn bị gì nữa 
và đó chính là thời điểm mà bạn muốn họ phải đến. 
Người đó nghĩ mình có lý do để nói dối. Điều này 
xóa sạch tất cả mọi manh mối của tội lỗi. Khi 
người ta tin vào những gì mình nói — cho đà họ 
không tin ổi chăng nữa - thì họ đều nói dối với sự 
tự tin cao độ. 

- Người đó cảm thấy ít hoặc không có khả năng thất 
bại, vì thế có thể người đó không tỏ ra lo lắng, đồng 
nghĩa với việc bạn không thể sử dụng những manh 
mối này như một dấu hiệu gợi mở. Hầu hết những 
manh mối khác sẽ vấn nguyên vẹn để bạn khai thác. 

- Người đó bị rối loạn tâm thần nặng. Những người 
như vậy không có khái niệm đúng sal. 


2. Đừng bao giờ tiết lộ những gì bạn biết trước. 
Hãy đặt câu hỏi để thu thập thông tin xem liệu nó có 
nhất quán với những gì bạn đã biết không. Trong Thế 
chiến II, nước Anh đã phá giải được loại mật mã 
Enigma mà quân Đức sử dụng. Nước Anh biết được 
một kế hoạch tấn công của quân Đức vào thị trấn 
Coventry. Tuy nhiên, nếu Thủ tướng Churchill di tản 
dân chúng, quân Đức sẽ biết rằng nước Anh đã giải 
được mật mã và thay đổi kế hoạch. Điều này đặt cho 


—100-—— 


DAVID J. LIEBERMAN 


Churchill một bài toán hóc búa. Cân nhắc giữa sinh 
mạng của những người sống ở Coventry với lợi ích có 
thể rất lớn trong tương lai nhờ việc đò được bí mật 
tất cả những kế hoạch chiến tranh của Đức, Churchill 
quyết định không cho người dân thị trấn biết, hậu 
quả là hàng trăm người đã chết. Dù thế nào thì bạn 
cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình huống khó khăn 
kiểu như vậy, nhưng bạn có thể thấy rằng nhiều khi 
tốt hơn là không nên tiết lộ vị trí của mình ~ thậm chí 
nếu điều đó có nghĩa là phải chịu những thiệt hại 
nhất thời. 

Mục đích lớn hơn phải được giữ kín trong đầu. Điều 
này làm cho người đó có thể lỡ miệng và tiết lộ thông 
tin bạn biết là trái ngược với sự thật. Nếu người đó biết 
những gì bạn biết thì họ có thể thêu dệt câu chuyện của 
mình hoàn toàn ău khớp với thông tin đó. 


3. Cách bạn bộc lộ bản thân có thể ảnh hưởng lớn 
đến quan điểm của người khác. Những hành động 
đơn giản như cởi khuy áo choàng hoặc buông tay ra 
không bắt chéo nữa có thể làm cho người khác cảm 
thấy đỡ phải đề phòng hơn. Khi bạn có quan hệ tốt 
với ai đó, họ chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái và cởi 
mở hơn. Quan hệ tốt tạo ra lòng tin, nó cho phép bạn 
xây dựng cầu nối tâm lý với người đó. Cuộc đàm thoại 
chác chấn sẽ đi theo chiều hướng tích cực và lời nói 
của bạn sẽ có sức thuyết phục hơn. Ba lời mách nước 
hữu dụng để thiết lập và xây dựng quan hệ tốt là: 


=—-3@1—= 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


+ Tư thế uà cử động tương thích: Nếu người đó đút 
một tay vào túi quần, bạn cũng đút tay vào túi mình. 
Nếu người đó có một cử chỉ bằng tay, sau một lúc, 
bạn cũng ngẫu nhiên làm động tác tương tự. 

*+ hời nói trơng thích; Cố gắng thích ứng với tốc độ 
nói. Nếu người đó nói với tốc độ chậm và thư thái, 
bạn nên làm tương tự. Nếu người đó nói nhanh thì 
bạn cũng nên nói nhanh. 
Từ ngữ tương thích: Nếu người đó thích sử dụng 
một vài từ ngữ hoặc cụm từ nhất định, hãy sử dụng 
chúng khi bạn nói. Chẳng hạn, nếu người đó nói: 
“Lời đề nghị nhằm đem lại lợi ích lớn cho tất cả các 
bên” thì sau đó, trong cuộc đàm thoại, bạn có thể 
nói gì đó kiểu như: “Tôi rất đồng ý rằng lời đề nghị 
được đưa ra nhằm đem lại lợi ích...” Hãy bảo đảm 
rằng không phải bạn đang bắt chước người đó. Sao 
chép lộ liều những cử chỉ của người khác lại không 
có tác dụng. Chỉ cần phản ánh các khía cạnh trong 
cách ứng xử hoặc phát ngôn của họ là đủ. Đây có 
thể là một kỹ năng rất hữu dụng dành cho bạn, một 
khi bạn đã thành thạo nó. 


Sau đó, trong quá trình đặt câu hỏi, bạn sẽ tiến tới 
Giai đoạn 4. Điều này sẽ làm cho đối tượng của bạn lo 
lắng, bạn có thể thay đổi chiến lược. Nhưng ban đầu, 
bạn không muốn làm cho người đó lo lắng. Bạn muốn 
tạo ra một môi trường trong đó lý do duy nhất khiến 
người đó có tâm lý như vậy là họ đã làm điều gì đó sai 


=—-102— 


DAVID .i. LIEBERMAN 


trái. Theo cách này, bất kỳ phản ứng nào có vẻ lo lắng 
cũng là sản phẩm của sự dối trá chứ không phải do 
môi trường. 

4. Các chuyên gia phát hiện ra rằng một người nói 
dối thường sử dụng cái gọi là vạch ranh giới, nó 
tương thích với mức độ lo lắng của họ. Hãy đặt một 
câu hỏi mà bạn biết nó sẽ tạo ra phản ứng tương tự 
như những gì bạn trông đợi người đó phản ứng. Bạn 
cần biết liệu một số hình thức ứng xử nhất định có 
phải là thói quen của người đó hay không. Bạn muốn 
xác minh xem người đó phản ứng thế nào trước một 
câu hỏi có thể dễ dàng trả lời và sử dụng nó như một 
thước đo nếu bạn không biết rõ về người đó. Nói cách 
khác, nếu người đó xua xua tay cho dù họ đang nói 
điều gì thì bạn cũng đều muốn biết ý nghĩa của hành 
động này. 

5. Mặc dù tư thế của bạn cần phải thư thái và 
không tỏ ra đe dọa nhưng hãy đánh giá xem liệu bạn 
có thể thay đổi tư thế để hai bên đối điện nhau 
không. Điều này cho phép bạn sử dụng vài manh mối 
phát giác cần phải thực hiện bằng ngôn ngữ cử chỉ. 

6. Đừng bao giờ ngắt lời. Bạn không thể thu được 
thông tin gì mới mẻ trong khi bạn đang nói. Hãy đưa 
Ta những câu hỏi mở. Nó sẽ giúp bạn có cơ hội nghe 
những câu trả lời đài hơn. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế Hếp. 


—103—— 


sẽ KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỐI 

Giai đoạn 2. Im lặng. Trước tiên, đừng phản ứng 
lại ngay. Điều này kích thích người đó tiếp tục nói. Kẻ 
có lõi rất ghét sự im lặng. Nó làm cho họ cảm thấy 
không thoải mái. Nó cũng tạo cho bạn cơ hội quan sát 
các manh mối khác như những thay đổi trong chủ đề, 
tiếng cười không thoải mái, tâm trạng lo lắng, v.v... 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hầu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Thật thế wư? Khi người đó kết thúc 
câu trả lời, hãy đáp lại bằng câu: “Thật thế ư?” Câu 
nói đơn giản này giúp bạn đánh giá được câu trả lời. 
Người đó vẫn chưa biết bạn cảm nhận về câu trả lời 
của họ như thế nào, đồng thời bạn cũng chưa thu 
lượm được thông tin gì giá trị. Tuy nhiên, câu này 
buộc người đó phải nhắc lại câu trả lời của họ. Trong 
tình huống này, bạn sẽ tìm được những manh mối 
như người đó có lên giọng ở cuối câu không, chứng tỏ 
người đó có thể đang vô tình tìm kiếm sự xác nhận. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 4. Cái chết bất ngờ. Hãy tiếp tục bằng 
câu hỏi: “Anh muốn trút bỏ chuyện gì không vậy?” 
Câu hỏi này sẽ khiến người đó phải thủ thế. Bạn có 
thể tìm kiếm những manh mối xuất hiện khi người đó 
cảm thấy lo lắng hơn trước lúc bạn nghỉ ngờ độ trung 
thực của người đó. Nó thật sự khiến người ta nhầm 
lẫn vì câu trả lời sẽ là không, bất kể thế nào. Nhưng 


—104— 


DAVID v. LIEBERMAN 


lúc. này, bạn thay đổi sắc thái cuộc trò chuyện và kẻ 
nói đối đã bị giăng bẫy. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ún tến công 2 
Nhử mồi và bắt gọn 


Giai đoạn 1. Đặt câu hỏi khôn ngoan. Hãy đặt một 
câu hỏi hạn chế câu trả lời của người đó ở một khía 
cạnh mà họ cảm thấy tích cực, một câu hỏi mà người 
trả lời không phải bận tâm tới tính trung thực. Kỹ 
thuật này được gọi là nhử và bắt gọn. Chăng hạn, nếu 
bạn muốn biết liệu bạn trai mình có đi chơi đêm qua 
không, một câu hỏi bực bội có thể khiến anh ta nói dối 
nếu anh ta nghĩ bạn sẽ khó chịu. Thay vào đó, bạn cần 
hỏi: “Anh về nhà lúc 2h sáng hôm qua à?” Nếu anh ta 
không đi chơi, anh ta sẽ rất thoải mái nói chuyện với 
bạn. Nhưng nếu có, anh ta cảm thấy thoải mái đồng 
tình với câu hỏi của bạn vì bạn làm cho sự việc nghe 
vẫn ổn thỏa. Việc anh ta có trở về lúc 2h sáng hay 
không không thành vấn đề. Bạn đã có câu trả lời cho 
câu hỏi thật sự của mình. 

Một ví dụ khác, nếu bạn muốn biết liệu vị hôn thê 
có lừa đối mình hay không, bạn cần hỏi: “Em chỉ bồ 
bịch trước khi chúng mình đính hôn, đúng không?” 
Một lần nữa, cô nàng cảm thấy mình sẽ làm cho bạn 


—105— 


KHÔNG THỂ BỊ LửA DõI 


thoải mái bảng cách trả lời theo hướng mà bạn đã bật 
tín hiệu rằng đúng vậy. Cho dù cô ấy trả lời đúng thì 
cô ấy vẫn có thể lừa dối bạn sưu khi các bạn đã đính 
hôn. Vì thế, nếu bạn muốn biết điều đó, hãy lấy đó 
làm trọng tâm cho phương án tấn công tiếp theo của 
mình. Sau một lúc, bạn có thể hỏi: “Anh biết rằng đã 
có lúc em vi phạm quy ước của chúng ta, nhưng khi 
chúng ta cưới, anh muốn biết rằng anh có thể tin 
tưởng em. Em sẽ từ bỏ những điều này khi chúng 
mình kết hôn, phải không?” 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu Hếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 2. Đảo chiều: Chính em mới đang bị 
lừa! Giờ bạn đã làm cho cô ấy hoàn toàn mất thăng 
bằng, đặt cô ấy vào một tình huống không biết nên 
trả lời như thế nào. Lúc này, bạn sẽ tỏ ra thất vọng 
nếu cô ấy trả lời như vậy. Điều này buộc cô ấy phải 
nghĩ lại câu trả lời của mình và sẽ cảm thấy thoải mái 
nói cho bạn sự thật. Bạn sẽ nói gì đó kiểu như: “Anh 
cũng nghĩ em đã làm vậy, vì thế em cần chấm dứt. 
Hãy kể cho anh những gì em đã làm, vì anh biết mọi 
chuyện đã qua.” 


Nếu bạn không có được câu trả lời rà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Điều nàu sẽ không có tác dụng. Đây 
là lúc bạn để cô ấy biết rằng những điều bạn nghĩ về 
cô ấy có thể sai. Thú nhận là cách duy nhất cô ấy có 


—106—— 


DAVID d. LIEBERMAN 


thể cho bạn biết rằng cô ấy đúng là người như bạn 
nghĩ. “Anh nghĩ em là người có máu phiêu lưu. Một 
kiểu người chưa biết cần phải sống thế nào.” 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ứn tốn công 3 
Thay đổi mạch thời gian 


Phương án này kết hợp một số nguyên tắc tâm lý và 
tạo ra những kết quả thật sự đáng chú ý. Để giải thích 
tố, chúng tôi xin đưa ra ví dụ sau. Giả sử vợ bạn gọi 
cho bạn trong lúc đang làm việc, thông báo rằng cậu 
€on trai mười lăm tuổi lấy xe hơi của gia đình đi chơi 
Và vừa bị cảnh sát bắt. Đương nhiên bạn có thể thấy 
bực mình. Tuy nhiên, hãy xem xét những tình huống 
ương tự. Trong một cuộc trò chuyện khác, vợ bạn 
lình cờ nói răng việc làm tai hại này là do cậu con trai 
lờ đã 25 tuổi thực hiện cách đây mười năm. Phản 
ng của bạn chắc chắn là nhẹ nhàng hơn hẳn. Tại 
ao? Vì thời gian đã trôi qua. 


Hãy xem xét khía cạnh bông đùa trong ví dụ này. 
lếu một cậu con trai mượn xe của bố mẹ mà không 
ợc phép từ mười năm trước, có lẽ cậu ta sẽ cảm 
lấy mình có thể nhắc đến việc đó mà không hề bị 
ạt — thậm chí còn là câu chuyện vui vẻ vào thời 
lểm này — và chắc chắn cậu ta không phải lo lắng về 


—107— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DÕI 


việc bị phạt. Nhưng không chắc rằng cậu con trai này 
sẽ cảm thấy thoải mái kể cho bố mẹ mình biết nếu 
cậu vừa lấy xe đi chơi đêm hôm trước. 

Thời gian là một công cụ tâm lý mạnh mẽ có thể 
thay đổi đáng kể thái độ của chúng ta. Hai nhân tố 
tác động đến thời gian là thời điểm sự kiện xảy ra và 
thời điểm bạn biết rõ về nó. Nếu một hoặc cả hai 
nhân tố này đều đã rơi vào quá khứ thì sự kiện không 
còn hợp thời nữa. Điều này làm giảm đáng kể ý nghĩa 
của nó. 


Kịch bản A 


Trong ví dụ này, bạn nghỉ ngờ người bạn đời của 
mình có tình nhân. 


Giai đoạn 1. Dàn cảnh. Hãy để cuộc trò chuyện vô 
tình chuyển sang chủ đề lừa đối. Sau đó ngẫu nhiên 
bông đùa về mối quan hệ mà bạn nghỉ ngờ chồng, 
mình đang dan díu. Việc này sẽ thúc giục anh ta hỏi 
về những gì bạn đang nói đến. 


Giai đoạn 2. Không phải chuuện to tát. Tò ra hơi 
bất ngờ về việc anh ta lo lắng, bạn đáp lời: “Ơ, em 
biết tỏng chuyện đó mà. Anh có muốn biết làm thế 
nào em biết được không?” Câu hỏi này hoàn toàn 
thay đổi sức nặng của cuộc trò chuyện. Anh ta cảm 
thấy rằng anh ta hoàn toàn trong sạch và lúc này sẽ 
tìm cách thỏa mãn trí tò mò của mình. Anh ta nghĩ 
rằng vào lúc này mối quan hệ vẫn ổn thỏa, mặc dù 
bạn đã “biết” về mối quan hệ của anh ta. 


—108—— 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Em thông cảm uới những gì anh đã 
làm. Nếu anh ta vẫn phủ nhận mọi chuyện, hãy nói: 
“Em nghĩ rằng anh biết em đã biết nhưng anh không 
muốn làm em tổn thương, vì anh biết em hiểu đó chỉ 
là một tai nạn và rằng em thật sự không muốn nói 
đến chuyện đó.” Giờ càng là lúc nên thú nhận vì làm 
như vậy sẽ khiến anh ta nghĩ rằng mình là người tốt. 
Và đúng là lúc này anh ta vẫn đang làm được việc tốt 
và thậm chí không biết điều đó. 


Kịch bản B 


Xin lấy một ví dụ, trong tình huống này bạn nghỉ ngờ 
một vài nhân viên của cửa hàng mình ăn cắp tiền. 
Giai đoạn 1. Dàn cảnh. Với một trong những nhân 
viên này, hãy để cuộc trò chuyện ngẫu nhiên chuyển 
sang vấn đề ăn cắp và nói: “Ồ, tôi biết rõ ngay từ đầu 
chuyện gì đang xảy ra.” 
Giai đoạn 2. Không phải chuuện to tát. “Chắc là 
.cậu biết rằng tôi đã biết. Cậu nghĩ sao khi mà cậu xoay 
Xở việc đó được lâu đến vậy? Tôi hy vọng cậu không 
nghĩ tôi là một gã đại ngốc.” (Đây là một câu rất tuyệt 
vì anh ta không muốn mạo hiểm xúc phạm bạn). 


__ Giai đoạn 3. Tôi thông cảm uới những gì cậu đã 


đàm. “Tôi biết rằng cậu chỉ mới dính vào vì cậu rất 
phê tởm những gì người khác làm. Không sao! Tôi 


—109—— 


KHÔNG THỂ BỊ LÙA Di = lo < 
biết cậu không phải loại người như thế.” Bạn có thấy 
câu nói này hiệu quả thế nào không? Băng cách thú 
nhận, anh ta cảm thấy mình là một người tốt, loại 
người mà sếp của anh ta nghĩ anh ta là như vậy. 


Nếu bạn không có được câu trẻ lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ún tốn công 4 
Giả định trực tiếp / phát đạn trong bóng tối 


Giai đoạn 1. Dàn cảnh. Phương án này được sử 
dụng khi bạn có cảm giác khó chịu vì nghỉ ngờ điều gì 
đó nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn cụ thể đó là 
gì cũng như không có bằng chứng nào. Trong phương 
án này, người đó sẽ bị ép phải nói về bất kỳ chuyện gì 
người đó cảm thấy là những hành động xấu của 
mình. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì tuôn ra từ 
miệng người đó. Hãy nhớ giữ vững lập trường và 
không đấu dịu cho tới khi bạn nghe được lời thú 
nhận có giá trị. Tất cả chúng ta đều đã từng làm 
những việc chúng ta không lấy gì làm tự hào. Cách 
chất vấn này thật sự tác động tới tâm lý của đối 
tượng. Bạn có thế thượng phong vì bạn đang kiểm 
soát cuộc trò chuyện — bạn đang giữ tất cả các quân 
bài. Công việc của người đó là chỉ rõ những gì mình 
đã làm sai và làm thế nào sửa chữa chúng. Trước tiên 
hãy dàn cảnh: Bạn tỏ ra cộc lốc và lãnh đạm cứ như 
thể có nhiệm vụ nặng nề gì đó đang làm bạn chán 


— 119 — 


DAVID 4. LIEBERMAN 


ngán. Điều này sẽ khiến tâm trí người đó phải chạy 
đua để tìm cách giải thích “lỗi của mình.” 

Giai đoạn 2. Tôi thấu xót xa. Hãy nói: “Tôi vừa 
phát hiện một việc và tôi thật sự xót xa [sốc, bất ngờ]. 
Tôi biết anh sẽ nói đối tôi và tìm cách chối, nhưng tôi 
chỉ muốn anh biết rằng tôi đã biết.” Câu này khác hẳn 
với việc nói: “Đừng có dối tôi.” Bằng cách nói: “Tôi 
biết anh sẽ nói dối tôi”, bạn khẳng định hai điều: 
người đó có lỗi và bạn biết lỗi đó là gì. Lúc này, vấn 
đề còn lại là liệu người đó có thú nhận hay không. 
Lưu ý rằng bạn đừng để lộ mục đích câu hỏi của 
mình. Việc nói câu: “Chớ có dối tôi đấy!” khẳng định 
Tắng bạn chưa biết sự thật là gì, khiến bạn rơi vào thế 
yếu hơn. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Hãu gữữ uững lập trường. Hãy nói: 
“Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết tôi đang nói về 
chuyện gì. Chúng ta cần làm sáng tỏ và chúng ta có 
thể bắt đầu từ anh.” 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
n, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 4. Tiếp tục giữ uững lập trường. Nhắc 
lại những câu kiểu như: “Tôi tin chắc mọi chuyện 
ùy thuộc vào anh”, “Càng phải đợi lâu thì tôi càng 


—1IH== 


==—-.ˆ........ 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 5. Dùng áp lực xã hội. Đây là lúc tăng 
thêm chút áp lực xã hội. Nó khẳng định lại rằng nhận 
định của bạn là một sự thật, không phải một nghi 
vấn: “Chúng ta đều đang nói về chuyện đó. Mọi người 
đều biết cả rồi.” Lúc này, người đó bắt đầu tò mò 
muốn tìm hiểu những ai đã biết và làm thế nào mà họ 
biết. Ngay khi người đó tìm cách có được những 
thông tin này, bạn sẽ biết ngay là người đó có lỗi. 


Nôu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ứn tấn công 5 
Ai cơ, tôi à? 

Giai đoạn 1. Dàn cảnh. Phương án này rất hữu 
hiệu khi bạn không có bằng chứng thật sự nào cho 
thấy người đó có lỗi nhưng bạn tin rằng giả định của 
mình đúng. Xin lấy ví dụ, già sử nhà của Winston bị 
đột nhập. Anh ấy tin chắc rằng thủ phạm là cô bồ cũ 
của mình, người mà anh vừa chia tay gần đây. Nhưng 
anh không dám chắc. Cô ta có chìa khóa, và thứ đồ 
duy nhất bị mất là vài món trang sức đất tiền đã được 
giấu kỹ. Nhưng người quản gia hoặc ông thợ điện vừa 
mới đến cũng có thể làm việc đó hoặc đó chỉ là một 


= II — 


DAVID J, LIEBERMAN 


vụ trộm cắp tình cờ. Việc gọi cho cô bồ cũ và kết tội 
cô ta sẽ không có tác dụng. Cô ta sẽ phủ nhận tất cả 
và anh chẳng thu được bằng chứng hay lời thú nhận 
nào. Thay vào đó, Winston nên làm như sau: 


Anh gọi điện báo tin cho cô ta biết, nhưng không 
hề quy kết, rằng đã có một vụ đột nhập xảy ra và một 
số món đồ bị mất. Cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, cô ta hỏi 
chuyện gì xảy ra. Dưới đây là một ví dụ ngăn về đoạn 
hội thoại tiếp theo. 

WINSTON: Cảnh sát muốn nói chuyện với tất cả 
những người đã tới nhà anh. Vì em vẫn còn giữ chìa 
khóa của anh nên họ cũng muốn gặp em đấy. Chỉ là 
chuyện thủ tục thôi mà. Dĩ nhiên, em không thuộc điện 
tình nghi. 

CÔ BỒ CŨ: Nhưng em không biết gì về chuyện đó. 


WINSTON: Ờ, anh biết chứ. Chuyện thủ tục ấy 
"mà, anh đoán vậy. À, mà một người hàng xóm nói 
tảng bà ấy đã đọc được biển số xe của một chiếc xe 
đậu gần nhà anh ngày hôm đó. 


CÔ BỒ CŨ: (Im lặng một lúc lâu) Thế à, hôm đó 
„mn cũng lượn lờ quanh khu anh ở đấy. Em có dừng 
lại để xem anh có nhà không. Nhưng anh không có 
nhà, thế là em đi luôn. 

_ Đến lúc đó, cô ta sẽ giải thích rất rành mạch sự 
hiện diện của mình vào ngày hôm đó. Nhưng làm như 
ậy, cô ta đã xác định hoặc là một sự trùng hợp bất 


—113— 


C2 —— KHÔNG THỂ BỊ LỰA ĐỀ _.._. . tey 
thường hoặc là tội của mình. Nếu cô ta vô tội, cô ta sẽ 
không có lý do gì để theo đuổi mạch câu chuyện. Sau 
đó, Winston đưa ra thêm bằng chứng. 


WINSTON: Ồ, thế à? Chà, họ còn lấy dấu vân tay 
rồi đấy. Cũng có chút manh mối. 

CÔ BỒ CŨ: Lấy gì cơ? 

WINSTON: À, họ lấy dấu vân tay và... 

Đến lúc này, cô ta nói rằng cảnh sát có thể phát 
hiện thấy vân tay của mình vì trước đây cô ta từng ở 
đó. Mặc dù tới lúc ấy, Winston đã biết cô ta có dính 
líu nhưng phải khoảng 1o phút sau cô ta mới chịu 
đầu hàng và thú nhận lúc đầu chỉ là “eó vào nhà” và 
sau đó mới là “đã lấy nữ trang)”. 

Giai đoạn 2. Thông báo nhưng chớ quu kết. Vô 
tình thông báo mối nghỉ ngờ của bạn. 

Giai đoạn 3. Đưa ra những bằng chứng mà chắc 
chắn chúng sẽ bị bác bỏ. Khi đưa ra bằng chứng, bạn 
hãy để ý xem có phải mỗi câu nói của mình đều nhận 
được lời giải thích liên quan đến chuyện bằng chứng 
có thể bị hiểu sai như thế nào không. Chẳng hạn, giả 
sử bạn nghỉ ngờ một đồng nghiệp đã xé một vài trang 
tài liệu của bạn nhằm cản trở việc bố nhiệm bạn. 
Trước hết, bạn cần dàn cảnh bằng cách cho người đó 
biết rằng bạn không tìm thấy một vài tài liệu quan 
trọng. Sau đó, bạn nói đại loại như: “Ôi trời, may là 
cô thư ký mới của tôi phát hiện thấy có người ở chỗ 


——114— 


DAVID v0. LIERERMAN 


máy hủy tài liệu ngày hôm đó. Cô ấy nói cô ấy nhận 
ra mặt người đó nhưng không biết tên.” Lúc này, hãy 
xem liệu người đó có đưa ra lý do mình có thể bị nhận 
nhầm với “thủ phạm thật sự”. Người đó có thể bảo 
bạn rằng lúc đó anh ta đang hủy một số tài liệu của 
chính anh ta. Một người vô tội không cảm thấy cần 
phải giải thích để tránh khả năng mình có thể bị kết 
tội sai. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 4. Tiếp tục. Tiếp tục với một số thông 
tin mà người đó có thể tìm cách giải thích thêm. 
Nhưng trên thực tế, ngay khi người đó bắt đầu nói 
lý do tại sao tình huống có thể “theo hướng đó”, bạn 
đã biết đó chính là thủ phạm rồi. 

Nếu bạn không có được câu trả lời như bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ún †ốn công 6 
Giận dữ kết tội 
trong phương án này, bạn kết tội người đó về mọi 
uyện và bất kỳ chỉ tiết nào đã bị lộ. Bằng cách kết 
¡ người đó đã làm mọi chuyện, bạn sẽ có được lời 
hú tội liên quan đến những gì thật sự người đó đã 
\m — mà với anh ta, đến thời điểm này, vẫn chưa 


—ỦB8—= 


: ` KHÔNG THẺ BỊ LỬA OỐI 
phải là chuyện gì to tát, nếu xét theo những gì bạn 
đang quy kết cho anh ta. 


Giai đoạn 1. Kết tội mọi chuyện. Với thái độ vô cùng 
khó chịu, hãy kết tội người đó đã có hành động thiếu 
trung thực. 

Giai đoạn 2. Đưa ra mỗi nghỉ ngờ. Lúc này, bạn 
đưa ra một vấn đề mà bạn cảm thấy thật sự người đó 
đã làm, và với cố gắng nhằm tránh bản thân liên 
quan tới những vụ việc khác, người đó sẽ đưa ra lời 
giải thích cho một việc làm sai của mình. Người đó dĩ 
nhiên sẽ tự nhận là hoàn toàn vô can với những lời 
buộc tội khác. 

Hãy nói kiểu thế này: “Ý tôi là, nếu không phải là 
anh [bất kỳ điều gì bạn nghỉ người đó làm] thì quá tốt 
rồi. Nhưng còn tất cả những chuyện khác thì vẫn 
chưa thấy anh nói gì.” 


- Bạn có thể nhận được câu trả lời: “Không, tôi chỉ 
lấy trộm tài liệu đó do áp lực phải hoàn thành công 
việc, nhưng tôi chưa bao giờ bán các bí mật làm ăn 
cả!” Cách duy nhất chứng minh sự vô tội của người 
đó trước tất cả những lời kết tội giận dữ của bạn là 
giải thích tại sao người đó lại làm những gì bạn thật 
sự nghỉ ngờ anh ta có liên quan. 

Nếu bạn không có được câu trú lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 


— LIỒ— 


OAVID J. LIEBERMAM 


Giai đoạn 3. Tiến lại gần hơn. Cách này khiến kẻ 
có lỗi càng lo lắng. Sự đi chuyển như vậy làm cho 
người đó cảm thấy đang bị kéo lại gần. Nếu bạn 
không có được câu trả lời bạn muốn, hãy quay lại giai 
đoạn một và hỏi lại người đó. 

Nếu bạn không có được câu trẻ lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương éớn tốn công 7 
Có lý do sao? 


Giai đoạn 1. Đưa ra một sự thật. Trong phương án 
này, người đó phải trả lời câu hỏi của bạn với điều kiện 
đưa ra một thông tin gì đó, không đơn thuần là một lời 
phủ nhận. Chẳng hạn, nếu bạn muốn biết cô thư ký 
của mình có đi chơi đêm qua không khi mà cô ta nói bị 
ốm, câu hỏi của bạn có thể là: “Trên đường về nhà, tôi 
lái xe qua nhà cô. Chắc phải có lý do gì nên mới không 
thấy xe của cô?” Nếu bạn chỉ hỏi đơn thuần: “Tối qua 
eô có đi chơi không?” thì cô ấy có thể chối. Nhưng 
bằng cách đưa ra một sự thật hợp lý, bạn buộc cô ấy 
hải trả lời. Nếu cô ấy đi chơi, cô ấy sẽ cố gắng giải 
lhích việc không thấy xe ở nhà và như vậy bạn sẽ xác 
inh được những gì bạn nghi ngờ là đúng — rằng cô ấy 
ông ốm nằm nhà. Bạn thấy cách này hiệu quả chứ? 


==Hữ<= 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỚI 


đâu. Cô ấy có thể nói rằng một người bạn đã mượn nó 
hoặc cô ấy có ra ngoài để mua thuốc cảm, v.v... Nếu 
đúng là cô ấy ốm nằm nhà, cô ấy chỉ việc nói rằng bạn 
đã nhầm - chiếc xe có ở nhà. 


Giai đoạn 2. Thêm một phát đạn nữa. Bạn muốn 
bắn thêm một phát đạn để làm rõ hoặc nhận được lời 
giải thích hợp lý cho “sự thật” của bạn. Hãy nói: “Ồ, 
thật kỳ cục, tôi đã gọi đến nhà cô và thấy máy tự động 
trả lời.” Cô ấy có thể trả lời: “Vâng, tôi bật máy lên để 
được nghỉ ngơi.” Hãy nhớ, nếu cô ấy nói dối, cô ấy sẽ 
tìm cách nào đó để làm cho câu chuyện của mình 
khớp với sự thật của bạn. Sự thật có thể là một người 
bạn đã mượn chiếc xe và rằng cô ấy đã để máy tự 
động trả lời. Tuy nhiên, những “lời giải thích” này bắt 
đầu có xu hướng được sáng tạo thêm. 

Thêm vào đó, vì cô ấy buộc phải nói những lời dối 
trá mới để bảo vệ những lời dối trá trước đó nên lúc 
này bạn hãy nói thêm vài câu để có thể phát hiện 
những dấu hiệu dối trá. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Nhìn chằm chằm. Đây là một vũ khí ít 
được sử dụng nhưng rất hiệu quả. Nó đem lại những kết 
quả khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Nhìn 
chằm chằm khiến người đang thủ thế cảm thấy bị kéo 
lại gần; ánh mắt của bạn đang xâm phạm không gian 


——1I8— 


riêng của người đó, gây cho họ tâm trạng lo sợ. Để thoát 
ra, người đó chỉ cần nói với bạn sự thật. Hãy nhìn thắng 
vào cô thư kí của bạn và hỏi lại. 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương án tốn công 8 
Xác nhận của bên thứ ba 


Đây là một trong những phương án rất hiệu quả, 
miễn sao bạn có sự hợp tác của người thứ ba. Bạn thu 
được độ tin cậy ở mức tối đa, bởi vì nó loại bỏ được 
mối nghỉ ngờ rằng chính bạn đang nói dối. 


Kịch bản 


Bạn nghỉ ngờ một nhân viên của mình đang nhờ 
người khác làm thay. 


Giai đoạn 1. Giận đữ kết tội. Sau khi có được sự 
hỗ trợ của một người bạn hoặc đồng nghiệp, bạn nhờ 
người này đưa ra lời kết tội thay mình. Chẳng hạn: 
“Mel, tôi vừa nói chuyện với Cindy, và chị ấy bảo rằng 
chị ấy thấy mệt mỏi với việc anh nhờ người khác làm 
thay để có thể về sớm.” 

Khi đó, Mel chỉ quan tâm đến lời chê trách của 
Cỉndy đối với hành động của anh ta. Người thứ ba 
“hoàn toàn đáng tin bởi vì hiếm khi chúng ta nghĩ đến 
việc nghỉ ngờ kiểu đàn cảnh này. 


—11g—— 


KHÔNG THÊ BỊ LỬA DỐI 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 2. Anh coi tôi là trẻ con à? Nếu anh ta 
vẫn không thú nhận, hãy chuyển trọng tâm bằng 
câu: “Anh coi tôi là trẻ con à? Cũng chẳng sao, 
nhưng tôi nghĩ tôi biết anh có thể dàn xếp mọi 
chuyện với chị ấy như thế nào.” Hãy xem anh ta có 
cần câu không. Một người vô tội sẽ không quan tâm 
đến việc dàn xếp mọi chuyện với người khác vÌ 
những gì anh ta không làm. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Cú điện cuối cùng. “Được rồi. Nhưng 
anh có chắc không đấy?” Lúc này, bất kỳ thái độ lưỡng 
lự nào chắc chắn đều là dấu hiệu mắc lỗi bởi vì anh ta 
sẽ nhanh chóng cố gắng cân nhác lựa chọn của mình. 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ún tốn công 9 
Phản ứng dây chuyển 


Trong phương án này, bạn tạo ra một phản ứng dây 
chuyền bắt ngưồn từ chính những hành động gian dối 
của người đó. Nói cách khác, cách duy nhất người đó 
có thể lợi dụng một cơ hội mới được đưa ra cho mình 


—120== 


DAVID J, LIEBSERMAN 


là thừa nhận những hành động trước kia của mình. 
Phương án này dựa trên giả định rằng việc làm sai 
trái đã xảy ra và vì thế mới có cuộc nói chuyện này. 
Bất kỳ khi nào bạn muốn người đó thú nhận, tốt hơn 
hết là hãy tạo ra một cuộc nói chuyện về những hành 
động của người đó. Nếu không, chắc chắn người đó 
sẽ nói dối hoặc đề phòng. Cả hai phản ứng này đều 
không có lợi cho bạn. Tuy nhiên, nếu trọng tâm cuộc 
thảo luận của bạn không phải là những gì người đó 
đã làm thì khi đó chắc chắn bạn sẽ làm cho người đó 
thừa nhận hành động của mình, vì người đó cho rằng 
bạn đã có bằng chứng. 


Kịch bản 


ạn nghí ngờ một vài nhân viên trong cửa hàng của 
ình ăn cắp tiền. 

Giai đoạn 1. Dàn cảnh. Trong cuộc gặp riêng với 
ột nhân viên, hãy để người đó biết rằng bạn đang 
lÌm kẻ nào liên quan đến tình trạng ăn cắp nội bộ 
'ong toàn công ty. 

Giai đoạn 2. Nghịch lú là... “Chúng tôi đang tìm 
ai biết việc đó được thực hiện như thế nào. Đừng 
, anh sẽ không bị sao cả. Thực tế là chúng tôi đã biết 
lộc này rồi. Chúng tôi quan tâm đến chuyện năng lực 
a anh như thế nào hơn. Rất ấn tượng! Nhân tiện, 
lúng tôi thấy răng vì anh biết việc đó nên anh cũng 
biết cần ngăn chặn nó như thế nào. Già dụ như 


—12†1-— 


KHÔNG THÊ BỊ LửA Dởi 


vậy, thật không bình thường, nhưng đây là một 
trường hợp bất thường.” 

Lúc này, anh ta sẽ cảm thấy thoải mái với những 
hành động trước đó của mình. Vị thế mới của anh ta 
thậm chí tùy thuộc vào những việc làm sai trái của 
anh ta. Anh ta cho rằng việc phù nhận những gì đã 
làm sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến lớn. Nếu bạn kể 
câu chuyện thật thuyết phục, anh ta thậm chí sẽ khoe 
khoang về những việc làm sai trái của mình. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn 3. Tôi đã bảo họ như uậu. “Anh biết 
đấy, tôi đã bảo họ rằng anh quá sợ hãi nên không thể 
thảo luận công khai về chuyện này [Chú ý xem cụm 
từ “thảo luận công khai” có tác dụng xoa dịu như thế 
nào; nó tốt hơn là “thú nhận” hoặc “đừng nói đối 
nữa” rất nhiều]. Tôi đã đúng, họ đều nhầm.” 

Câu này rất hiệu quả vì lúc này người đó cảm thấy 
rằng cho đù “họ” là ai thì họ đều đứng về phía anh ta. 
Anh ta sẽ thấy do dự khi bán đứng “họ”. Hãy quan sát 
xem người đó có do dự hay không. Nếu anh ta có lỗi, 
anh ta sẽ cân nhắc sự lựa chọn của mình. Việc này cần 
thời gian. Một người vô tội không phải suy tính gì. Chỉ 
kẻ có tội mới cần lựa chọn thú nhận hay không. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


—=122—= 


DAVID . CÍEBERMAN 


Phương ún tấn công 10 
Mắt xích còn thiếu 


Phương án này được sử dụng khi bạn có một vài ý 
tưởng về những gì đang diễn ra, nhưng bạn lại không 
biết toàn bộ câu chuyện. Bạn đưa ra thông tin bạn 
thật sự nắm được để người đó tiết lộ phần còn lại của 
câu chuyện. Cách này cũng được sử dụng với một câu 
nói mấu chốt rất kỳ diệu, và nếu người đó cắn câu, đó 
chính là kẻ có tội. 


Kịch bản 


Bạn nghĩ rằng người mẹ kế thuê thám tử tư theo 
đõi bạn. 

Giai đoạn 1. Liệt kê các sự thật. Hãy kể cho bà ấy 
chuyện gì đó mà bạn biết là đúng như vậy. Bạn có thể 
nói: “Con biết đì không quan tâm lắm đến con, và đì 
không thích chuyện hôn nhân, nhưng lần này dì đã đi 
quá xa.” 

Giai đoạn 2. Tuyên bố giả định của bạn. “Con biết 
hết mọi chuyện về tay thám tử. Tại sao đì cho rằng 
việc đó cần thiết?” 

Giai đoạn 3. Câu nói kỳ diệu. “Dì biết đấy, con khó 
chịu tới mức không muốn nói về chuyện đó lúc này.” 

Nếu bà ấy im lặng thì có thể là bà ấy có lỗi. Nếu bà 
ấy không có ý kiến gì về những điều bạn đang nói, 
bạn có thể tin chắc rằng bà ấy chẳng quan tâm đến 


—128—— 


KHÔNG THỂ 8! LÙA DÖI 


chuyện bạn có khó chịu không muốn nói đến chuyện 
đó hay không - vì bạn không có lý do gì để khó chịu. 

Kẻ có lỗi sẽ vồn vã với đề nghị của bạn vì bà ấy 
không muốn làm bạn phát khùng thêm. Một người vô 
tội sẽ nổi xung với bạn vì bạn đã kết tội sai và sẽ 
muốn tranh luận ngay lập tức. 

Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hãu tiếp tục bước tiếp theo. 


Phương ún tến công 11 
Chỉ trích hay lo lắng 


Giai đoạn 1. Tôi chỉ muốn anh biết. Mấu chốt của 
phương án này không phải là kết tội, chỉ cần thông 
báo. Phản ứng của kẻ tình nghi sẽ cho bạn biết người 
đó có tội hay vô tội. 

Phương án này khám phá tâm trạng của một 
người khi người đó được cung cấp thông tin mới. 
Pamela đi khám sức khỏe định kỳ, và khi bác sĩ của 
cô ấy có kết quả xét nghiệm máu, ông ấy gọi điện để 
thông báo rằng cô ấy đã nhiễm virus mụn giộp. Nhớ 
lại những bạn tình gần đây của mình, cô ấy tin chắc 
rằng Mike hoặc Steven đã đổ bệnh cho mình. Nếu chỉ 
hỏi hai “nghi can” rằng họ có cố tình đổ bệnh cho cô 
hay không có thể chẳng có tác dụng gì, vì chắc chắn 
cả hai anh chàng này sẽ chối bay. May sao, Pamela 


—124— 


DAVID ví. LIEBERMAN 


rất giỏi phát hiện nói dối và quyết định làm theo một 
cách khác. 

Cô gặp cả hai anh chàng và ngẫu nhiên báo cho họ 
biết rằng cô vừa phát hiện bị mụn giộp. Phản ứng mà 
cô nhận được giúp cô biết ngay thủ phạm. Sau khi 
nghe tin, hai anh chàng phản ứng như sau: 


MIKE: Ấy, đừng nhìn anh thế! Anh không đổ bệnh 
cho em đâu! Anh không bị bệnh. 


STEVEN: Gái gì cơ? Em bị bệnh bao lâu rồi? Có 
thể em đã đổ bệnh cho anh rồi cũng nên! Anh không 
thể tin nổi. Em có chäc không đấy? 


Anh chàng nào chắc chắn là thủ phạm? Nếu bạn 
đoán là Mike, bạn đã đúng. Khi nghe nói rằng bạn 
tình trước kia của mình bị mắc chứng bệnh dễ truyền 
nhiễm và khó chữa, anh ta thủ thế ngay - cho rằng 
mình đang bị kết tội đã đổ bệnh cho cô ấy. Anh ta 
không quan tâm đến sức khỏe của chính mình bởi vì 
anh ta đã biết mình bị nhiễm bệnh. Steven, ngược lại, 
cho rằng việc Pamela nói chuyện nhằm thông báo 
cho anh biết rằng cô ấy có thể đã lây truyền bệnh 
sang anh. Do đó, anh phát cáu vì anh lo lắng cho sức 
khỏe của mình. Mike chỉ đơn giản là muốn làm cho 
Pamela tin anh ta vô tội. 


Đây là một ví dụ khác. Giả sử bạn đang làm việc 
tại bộ phận dịch vụ khách hàng của một cửa hàng 
máy tính. Một khách hàng mang đổi chiếc máy in bị 


—1258— 


KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỐI 


hỏng mới mua vài ngày trước. Anh ta có hóa đơn 
chính hãng và chiếc máy in được đóng gói gọn gàng 
trong chiếc hộp nguyên bản. Khi kiểm tra chỉ tiết, 
bạn phát hiện một bộ phận dễ tháo, đất tiền và quan 
trọng của chiếc máy đã mất, một chi tiết rõ ràng cho 
thấy tại sao chiếc máy không hoạt động được. Đây là 
hai phản ứng bạn có thể nhận được sau khi thông báo 
cho khách hàng phát hiện của mình. 


Phản ứng 1. “Tôi không lấu nó ra. Nó uẫn nguyên 
như thế khi tôi mua nó.” (Tự uệ) 

Phản ứng 2. “Sao cơ? Các anh bán cho tôi một 
chiếc máu thiếu chỉ tiết à? Tôi đã lãng phí hai tiếng cố 
gắng làm cho thứ nàu hoạt động đấu.” (Công kích) 

Bạn có thấy cách này hiệu quả không? Người bật 
ra phản ứng 2 có quyền bực bội; trong đầu anh ta 
không hề có ý nghĩ rằng anh ta đang bị nghỉ ngờ. 
Người đưa ra phản ứng 1 biết anh ta thậm chí không 
cố làm cho chiếc máy in hoạt động bởi vì anh ta đã 
lấy thiết bị đó. Anh ta chằng hề giận dữ. Anh ta cho 
rằng anh ta đang bị kết tội đã lấy thiết bị và thủ thế 
ngay khi bạn thông báo cho anh ta về bộ phận bị mất. 


Nếu bạn không có được câu trả lời mà bạn đang 
cần, hấu tiếp tục bước tiếp theo. 


—126—— 


DAVID .. LIEBERMAN 


“————————— 


BƯỚC 3 


MƯỜI MỘT VIÊN ĐẠN BẠC: 
LÀM THẾ NÀO BIẾT SỰ THẬT MÀ KHÔNG 
BÓC MẼ NGƯỜI KHÁC 


Mười một viên đạn bạc dưới đây có thể dùng riêng 
biệt hoặc theo tuần tự, lần lượt từng viên, cho tới khi 
bạn có được câu trả lời bạn đang tìm kiếm. Chúng 
được vạch ra nhằm làm cho người đó thú nhận sự 
thật. Trong khi có thể nã đạn theo bất kỳ trật tự nào 
thì một số viên đạn bạc trong đó lại phủ định những 
viên tiếp theo, vì thế, hãy xem viên nào thích hợp với 
{tình huống cụ thể của bạn và sau đó, sắp xếp chúng 
theo phương án phù hợp. 


Bạn muốn bày tỏ sự cảm thông và tính chân thật 
khi sử dụng những viên đạn bạc này. Chúng có hiệu 
quả nhất khi bạn bộc lộ sự trung thực hoàn toàn 
trong những gì bạn đang nói. Vì thế đừng “tự tố giác 
mình” do phạm phải những sai sót tương tự lộ ra qua 
các manh mối. Bạn biết đấy, “gậy ông đập lưng ông” 
nà. Nếu bạn không mắc phải sai sót nào thì người 
đang nói chuyện với bạn sẽ thừa nhận, cả ở cấp độ có 
ý thức và vô thức, rằng bạn rất chân thành. Đừng 
quên rằng người đó phải tin những gì bạn đang nói. 
Nếu bạn đe dọa người đó, phải dùng một lời đe dọa 
ng tin cậy, nếu không họ sẽ không cắn câu. Để thể 
hiện sự trung thực trong thông điệp của mình, hãy sử 
(lụng các kỹ thuật dưới đây: 


—127—— 


KHÔNG THÊ BỊ LỪA DỐI 


~ Nhìn thằng vào mắt người đó. 

- Dùng tay nhấn mạnh thông điệp của bạn. 

- Dùng những cừ chỉ sôi nổi ăn khớp với cuộc 
trò chuyện. 

- Đứng hoặc ngồi thẳng —- không được thông 
vai xnống. 

- Đừng bắt đầu với những câu nói kiểu như: “Nói thật 
với anh...” hay “Thật lòng mà nói...”. 

- Đối điện với người đó. Không quay người đi 
hướng khác. 


VÀ CHỚ QUÊN CỦ CÀ RỐT! 


“Và đến lượt Lucky...” Đây là câu nói quen thuộc của 
người dẫn chương trình lúc mở đầu cuộc đua chó. 
Lucky là một con thỏ nhồi bông đi chuyển quanh 
đường đua ngay trước mặt con chó đầu đàn, đó là 
một cách kích thích đàn chó chạy nhanh hơn. Những 
kẻ nói dối cũng giống như đàn chó vậy. Họ cần một 
động lực để thú nhận. Động lực đó sẽ mạnh hơn nếu 
được đưa ra theo một cách riêng. Phần thưởng đành 
cho việc thú nhận cần phải có ngay lập tức, rố ràng, 
cụ thể và hấp dẫn. Bạn không thể chỉ nói cho một 
người biết những gì anh ta sẽ có được nếu trung thực, 
hoặc sẽ mất nếu tiếp tục nói đối; bạn phải làm cho 
người đó thấy nó là thật ~ trên thực tế, phải thật đến 
mức người đó có thể cảm nhận, nếm, sờ, nhìn hoặc 
nghe thấy nó. Làn cho nó trở thành thực tế đối với 


—128— 


DAVIO v. LIEREREMAN 


người đó. Hãy để cho người đó trải nghiệm toàn bộ 
khoái cảm của việc trung thực và nỗi đau nếu tiếp tục 
đối trá. Càng kích thích nhiều giác quan càng tốt, đặc 
biệt là thị giác, thính giác, thêm vào đó là động lực. 
Cần tạo ra hình ảnh cho người đó nhìn, âm thanh cho 
người đó nghe và những cảm xúc mà người đó gần 
như có thể cảm nhận được. Bạn cần làm cho trải 
nghiệm này càng thật càng tết. 

Cách tốt nhất để làm việc này là nói ra những cái 
lợi trước, sau đó mới đến những cái mất, cuối cùng 
nêu ra các lựa chọn. Bạn cần sử dụng trí tưởng tượng 
này cùng những viên đạn bạc. 


Chẳng hạn, giả sử bạn là sếp và bạn đang điều tra 
khả năng có nhân viên thụt két của công ty. Đây là 
cách bạn có thể nói với người đó: “Bill, anh cần kể 
cho tôi toàn bộ câu chuyện? để chúng ta có thể bỏ qua 
hết. Xem này, tôi có vài kế hoạch lớn dành cho anh. 
Anh biết văn phòng có sàn cẩm thạch xanh và quầy 
rượu gắn gương chứ? Chà, thật tuyệt vì ít lâu nữa anh 
sẽ được ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi vững chãi và điều 
hành bộ phận của riêng mình. Dĩ nhiên, anh sẽ có trợ 
lý của mình - có lẽ là cô Cathy. Và sáng sáng khi anh 


— 


# Cụm từ “toàn bộ câu chuyện” hiệu quả hơn là đề nghị ai đó thú 
hận hoặc nói ra sự thật. Bằng cách hỏi về toàn bộ câu chuyện, bạu 
lông hàm ý rằng người đó đang nói đối bạn và bạn đang dành cho 
nh ta một lời khen vì đã trung thực phần nào. Lúc này, anh ta chỉ 
ải tiến thêm chút nữa là trung thực hoàn toàn. Đề nghị người đó 
lôi ra sự thật tức là đề nghị họ thay đổi quan điểm ban đầu của 
lình, nói đối. Và như thế khó khăn hơn. 


——129— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


đến chỗ làm, anh có thể đỗ xe vào một trong những 
chỗ dành riêng cho anh. Anh sẽ được tham dự các 
buổi dạ tiệc hàng tháng dành cho ban lãnh đạo cũng 
như sử dụng nhà nghỉ của công ty ở Hawail.” 


Bạn có thấy viễn cảnh trên giúp Bill hình dung bản 
thân trong vị trí mới như thế nào không? Việc thăng 
tiến “hợp lý” của anh ta đã chuyển thành một trải 
nghiệm xúc cảm. 

Lúc này, với tư cách là sếp của Bill, bạn ngừng nói, 
thở dài và kết thúc câu nói của mình bằng ngữ điệu kẻ 
cả nhất: “Tiếc rằng, không viễn cảnh nào trong số này 
có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta không làm rõ 
được vấn đề số tiền bị mất. Lấy số tiền ấy là một 
chuyện - tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Tôi 
sai, anh sai, chúng ta đều sai. Nhưng tôi không thể để 
một kẻ dối trá làm ở đây. Nếu anh đợi đến lúc tôi biết 
rõ qua kế toán, mà chắc chắn tôi phải làm như vậy, thì 
anh sẽ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Và tiếc rằng anh 
biết rõ mọi chuyện sẽ như thế nào. Kiếm một công việc 
khác sẽ rất khó khăn cho anh. Khi anh ngày ngày lê 
bước trên hè phố đi tìm việc làm, anh sẽ thấy những 
cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Tôi tin chắc anh 
chẳng hề muốn đối điện với vợ mình mỗi tối khi anh 
bảo cô ấy rằng anh thật xui xẻo vì không kiếm được 
một công việc mới. Vậy sẽ ra sao nhỉ? Văn phòng làm 
việc và tương lai sán lạn, hay sự nhục nhã và nỗi đau 
đánh mất tất cả?” 


—130—— 


DAVID ú. LIEBERBMAN 


TRÊN HẾT, HÃY KIÊN ĐỊNH! 


Hãy truyền tải thông điệp của bạn một cách nhất 
quán. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều giao tiếp ở 
hai cấp độ: ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Chẳng hạn, 
khi bạn đưa ra một tối hậu thư, hãy bảo đảm rằng 
quá trình giao tiếp phi ngôn ngữ của bạn nhất quán 
với lời nói. Nếu bạn bảo ai đó rằng bạn đã “lãnh đủ và 
đang bị nói đối” thì bạn sẽ không thuyết phục được 
họ. Trong ví dụ này, bạn cần đứng lên và tiến ra cửa, 

Bạn cũng có thể quay lại với chiến lược khác. Cách 

ứng xử của bạn phải luôn phản ánh sức mạnh và cảm 
xúc mà bức thông điệp chứa đựng. 


Mách nước nhanh: Khi nói chuyện bạn nên luôn 
luôn sử dụng tên của người đó. Người ta có xu hưó 


Viên đạn bạc 1 


Nếu bạn nghĩ chuyện đó không ổn, 
hãy đợi cho tới khi nghe thấy điều này! 
lên đạn bạc này rất hiệu quả vì nó buộc kẻ nói đối 
Jhï về mặt tình cảm thay vì lý trí. Nó làm giảm bớt 
lỗi của người đó bằng cách khiến họ cảm thấy 
g họ không đơn độc, và nó “khuất phục” kẻ nói 
do tạo ra chút giận dữ và/hoặc tò mò. Thêm nữa, 
WỜi đó nghĩ rằng bạn và họ đang trao đối thông tin, 


—131— 


———— 


thay vào việc họ cung cấp cho bạn điều gì đó mà 
chẳng thu được gì cả. 

Câu hỏi mẫu: “Tôi đặt cho anh những câu hỏi này 
là vì tôi vừa kết thúc một vài việc mà tôi không lấy gì 
làm hãnh điện cho lắm. Tôi có thế hiểu tại sao anh 
cũng... Dù sao tôi cũng cảm thấy thanh thản. Lúc này, 
tôi không cảm thấy quá tồi tệ.” Khi đấy, người đó sẽ 
hỏi bạn để biết cụ thể hơn về những hành động của 
bạn. Nhưng hãy nhớ rằng người đó phải nói với bạn 
trước. Hãy kiên quyết và người đó sẽ nói thật. 


Viên đạn bạc 2 
Đó chỉ là một tai nạn. Thật vậy! 
Đây là một chiến thuật tuyệt vời vì nó khiến người đó 
càm thấy rằng cho bạn biết đích xác chuyện gì đã xảy 
ra là một việc làm tốt. Người đó đã làm gì đó không 
đúng, nhưng đó không còn là mối quan tâm của bạn 
nữa. Bạn chuyển trọng tâm mối quan tâm của mình 
sang những ý định của người đó,. chứ không phải 
hành động của họ. Điều này làm cho kẻ nói đối dễ 
đàng thú nhận hành vi của mình và “thu xếp ổn thỏa” 
với lời giải thích răng việc đó không phải là chủ tâm. 
Người đó cảm thấy bạn quan tâm đến động cơ của 
họ. Nói cách khác, bạn để người đó biết rằng mối 
quan tâm thật sự của bạn không phải là những gì 
người đó làm, mà là fgi sao người đó lại làm như vậy. 


—132— 


"— ba AC cà co cánh TH  eE TT xụeseixgemei~bs220iáo -geo2ndjae 

Câu hỏi mẫu: “Tôi có thể hiểu rằng anh không có 
ý định gì về những việc đã xảy ra. Mọi chuyện ngoài 
tầm kiểm soát và anh hành động mà không hề suy 
nghĩ. Tôi chấp nhận điều đó - chỉ là một tai nạn, 
đúng không nào? Nhưng nếu anh làm việc ấy có chủ 
đích, tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho anh. 
Anh cần nói cho tôi biết rằng anh không cố ý làm việc 
đó. Nào!” 


Viên đạn bạc 3 
“Gậy ông đập lưng ông” 


Bản viên đạn bạc này thật sự là tung ra một cú ném 
bóng xéo về mặt tâm lý. Với ví dụ này, bạn hãy bảo 
người đó rằng họ đã làm một việc gì đó tốt, chứ 
không hoàn toàn xấu. Người đó đề dàng bị cách này 
khuất phục. 


Kịch bản A 


Bạn nghỉ ngờ Richard đang biển thủ công quỹ. Bạn 
uốn tìm hiểu xem điều đó có đúng là sự thật không, 
và nếu đúng vậy, tình trạng này đã kéo đài bao lâu. 

Câu hỏi mẫu: “Này, Richard, tôi nghĩ anh và tôi có 
thể là những đối tác rất ngon lành. Có vẻ anh đang 
hơi lấn sân của tôi một chút. Nhưng không sao! 
Chúng ta có thể bất tay nhau, anh bạn quỷ quái ạ!” 
ạn cần tỏ ra vưi vẻ khi bạn cho họ biết rằng mình đã 
biết những việc người đó làm. 


—133— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Kịch bản B 
Bạn nghỉ ngờ người bạn đời của mình đang ngoại tình. 


Câu hỏi mẫu: “Anh biết không, John, vì em rất lo 
sợ những gì đang xảy ra sau lưng em [câu này có mục 
đích tạo sự tỉn tưởng; bắt đầu bằng một lời nói trung 
thực sẽ làm cho những gì tiếp sau đáng tin cậy hơn], 
nên anh cần nói gì đó. Em có thể giúp anh đỡ bị đàm 
tiếu. Có lẽ cả ba chúng ta cùng bắt tay nhau. Thế sẽ 
rất tuyệt. Và tất cả những lời đàm tiếu đều trở thành 
ngớ ngẩn.” 

Chà, anh chồng đã bị thuyết phục. Anh ta có động 
cơ để nói ra sự thật và nó tốt hơn là những việc anh ta 
đang bí mật tiến hành. Nói cách khác, anh ta nghĩ 
rằng bằng cách nói thật, anh ta sẽ vui vẻ làm những gì 
mình đang làm. Nếu anh ta không đối lừa bạn, anh ta 
sẽ nghĩ bạn gàn đở, nhưng đù sao bạn cũng sẽ có 
được sự thật. 


Kịch bản C 


Bạn muốn biết người mình đang phỏng vấn có dối trá 
về bản lý lịch hay không. 


Câu hỏi mẫu: “Chúng ta đều biết rằng ai cũng tô 
vẽ lý lịch của mình chút ít. Cá nhân tôi nghĩ nó thể 
hiện sự can đảm. Nó cho tôi biết rằng người đó 
không ngại đảm nhận những trách nhiệm mới. 
Trong bản lý lịch này, phần nào anh sáng tạo nhiều 
nhất nhỉ?” 


—134— 


DAVID .I. LIEBERMAN 


Viên đạn bạc 4 
Chân lý hay hậu quả 


Với viên đạn bạc này, bạn buộc đối thủ của mình phải 
hợp tác với bạn hoặc cả hai chẳng đi tới đâu cả. 
Trường hợp này hoàn toàn đối nghịch với trường hợp 
“Gậy ông đập lưng ông”. Ở đây, người đó chẳng có gì 
trừ phi hợp tác với bạn. Và thật ra bạn cũng chưa có 
gì (tức là chưa biết sự thật), nên đây sẽ là một sự hợp 
tác có lợi cho bạn. Câu chuyện dưới đây chứng minh 
rất rõ điều này. 

Một nông dân trồng dưa hấu rất tham lam và độc 
ác nhận thấy rằng đêm nào cũng có người ăn cắp một 
quả dưa của ông ta. Dù cố thế nào ông ta cũng không 
tóm được tên trộm. Nản chí và bực tức, một buổi 
chiều nọ, ông ta đi vào thửa ruộng dưa rộng mênh 
mông của mình và tiêm một liều thuốc độc vào một 
quả dưa. Vốn vẫn còn lương tâm, ông ta đựng một 


ta ruộng, mặc dù rất mừng vì tên trộm không bị sao 
cả, nhưng ông ta lại thấy một bức thư để lại cho 


Hột quả dưa của ông. Giờ thì chúng ta có thể hợp tác 
loặc tất cả sẽ thối rữa hết.” 


—135— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Kịch bản A 
Bạn nghỉ ngờ người quản gia ăn cắp của mình. 


Câu hỏi mẫu: “Tôi muốn được nghe từ chị trước. 
Tôi có thể chấp nhận những gì chị đã làm/những gì 
đã xảy ra, nhưng không chấp nhận lời nói dối của chị 
về chuyện đó. Nếu chị không nói thật với tôi thì mọi 
chuyện chấm hết. Nếu chị nói thật, mọi chuyện trở lại 
bình thường. Nhưng nếu không, chúng ta không còn 
cơ hội nào nữa, và chị sẽ chẳng được gì.” 


Bạn không thể để người đó được lợi nhờ hành 
động của họ, trừ phi họ nói cho bạn biết. Lúc này, 
cách duy nhất để người đó có thể dàn xếp mọi chuyện 
là thú nhận và hợp tác với bạn. 


Viên đạn bạc này cho phép người đó thú nhận 
những việc làm sai trái của mình rmmà không quá căng 
thẳng. Bạn cần thể hiện rằng bất kỳ việc gì người đó 
đã làm đều không tệ bằng việc họ nói dối về chuyện 
đó: “Những gì chị đã làm là một chuyện — chúng ta có 
thể bỏ qua — nhưng nói dối mới là vấn đề tôi không 
thể bỏ qua. Hãy trung thực và chúng ta có thể bỏ qua 
toàn bộ mọi chuyện. Chỉ khi nào chị nói thật, chị mới 
có thể tiếp tục ở lại đây.” 


—=iW6== 


DAVID v LIEBEBMAN 


Viên đạn bạc 5 
Thú nhận ngay hoặc giữ im lặng mãi mãi 
Những người thợ ống nước biết rằng thời điểm đàm 
phán giá cả là khi tầng hầm bị ngập nước. Rõ ràng, 
động cơ khiến chủ nhà phải hành động sẽ mạnh nhất 
khi vấn đề trầm trọng nhất. Và khi nào nghiệp đoàn 
phi công nên tiếp tục đình công? Đó là thời điểm ngay 
trước các kỳ nghỉ hoặc những ngày sử dụng máy bay 
cao điểm trong năm. Tên của trò chơi này là đòn bẩy. 


Hạn chót sẽ tạo ra kết quả. Bạn nghĩ mình sẽ chịu 
nộp thuế nhanh đến mức nào nếu không có hạn chót? 
Hoặc nếu có hạn chót nhưng lại không có chế tài phạt 
kèm theo? Bạn sẽ hoàn tất một dự án nhanh đến mức 
nào nếu lãnh đạo của bạn bảo bạn rằng kết quả phải 
năm trên bàn ông ấy trước khi bạn về hưu? Liệu bạn 
có sốt sắng sử dụng các phiếu thưởng bằng hiện vật 
nếu chúng không có ngày hết hạn không? Gần như 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta đều có 
hạn chót kèm theo các chế tài xử phạt. 


Những thứ hiếm hoi luôn được ưu tiên một vị trí 
đặc biệt. Nói một cách đơn giản, hiếm đồng nghĩa với 
tốt. Bạn có thể tăng hiệu lực lời nói của mình bằng 
cách thể hiện rằng đây là lần duy nhất bạn thảo luận 
về vấn đề này. Hãy để người đó biết rằng (a) đây là cơ 
hội cuối cùng để giải thích, và (b) bạn có thể tìm hiểu 
những gì bạn cần từ người khác. Cần cố gắng tăng tốc 


—137—— 


HỖ Gà 222 2ng KHÔNG THẾ BỊ LỪA DỐI xẻ 
độ nói. Bạn càng nói nhanh, thời gian người đó phải 
xử lý thông tin càng ít, đồng thời nó thể hiện mức độ 
cấp thiết mạnh mẽ hơn. 

Hãy đưa ra hạn chót kèm chế tài phạt nếu đối 
tượng không thực hiện điều đó. Hạn chót khiến người 
ta phải hành động. Nếu kẻ có lỗi nghĩ rằng lúc nào họ 
cũng có thể thú tội thì họ sẽ dùng biện pháp chờ đợi 
xem tình hình sẽ như thế nào trước khi chịu khuất 
phục. Hãy để cho người đó biết rằng bạn đã biết và có 
bằng chứng về hành vi của họ. Việc thừa nhận tội 
chính vào lúc này mới tạo cơ hội để người đó thanh 
minh cho bản thân. 


Câu hỏi mẫu I: “Tôi muốn nghe chuyện đó từ 
chính anh ngay lúc này. Qua ngày mai, anh nói gì thì 
cũng sẽ không làm tôi thay đổi đâu.” 

Câu hỏi mẫu II: “Tôi biết chuyện gì đã xảy ra/anh 
đã làm những gì. Tôi hy vọng được nghe chuyện đó từ 
anh trước. Việc tôi được nghe từ phía anh trước rất có 
ý nghĩa. Tôi biết câu chuyện nào cũng có hai phía, và 
trước khi quyết định sẽ làm gì, tôi muốn nghe từ phía 
anh trước.” 

Lăng nghe mọi chuyện làm cho người đó cảm thấy 
mình vẫn còn cơ hội nếu thú nhận. Sau hết, những gì 
thật sự đã xảy ra không đáng ngại như những gì bạn 
đã nghe. Lúc này, thú nhận là cách để người đó giảm 
bớt thiệt hại. 


—138— 


DAVID v, LIEBERMAN 


Viên đạn bạc 6 


Quá trình đảo ngược 


Phương án này tạo cho người đó một động lực bất ngờ 
và không đoán trước được khiến họ phải nói ra sự thật. 
Bạn thể hiện cho người đó biết rằng những gì đã xảy ra 
hoặc những gì người đó đã làm là chuyện có thể chấp 
nhận được vì nó cho phép bạn và người đó thiết lập 
một mối quan hệ - cá nhân hoặc công việc - tốt hơn 
bao giờ hết. Bạn cho người đó cơ hội giải thích tại sao 
họ lại làm vậy. Đồng thời bạn cũng tự trách mình. 

Câu hỏi mẫu: “Tôi hiểu tại sao anh lại làm thế. Rõ 
ràng anh sẽ không làm trừ phi anh có lý do. Có lẽ anh 
bị đối xử bất công hoặc còn thiếu sót gì đó. Tôi có thể 
giúp được gì để việc đó không xảy ra nữa?” Đây là 
một câu hỏi mang tính thừa nhận - bạn thừa nhận 
mình đúng khi nhận định rằng người đó đã hành 
động như thế. Khi người đó bắt đầu phàn nàn về vấn 
đề của mình, việc đó cũng mở đường cho người đó 
thanh minh với bạn về hành động sai trái trước đây 
của họ. Hãy nói tiếp câu này: “Tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về những việc làm của anh. Chúng ta hãy 
hợp tác với nhau để chuyện này xảy ra nữa. Tôi hoàn 
toàn hiểu. Anh đã đúng khi làm những điều đó.” 


—139-— 


KHỐNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Viên đạn bạc 7 


Tôi không thích làm việc này, nhưng 
anh không cho tôi có sự lựa chọn nào khác 


Đây là chiến lược duy nhất mang hơi hướng đe dọa. 
Những viên đạn bạc khác làm cho người đó thấy 
thoải mái tự bộc bạch. Viên đạn bạc này làm không 
khí nóng lên một chút. Bạn để người đó biết rằng sẽ 
có những dây mơ rễ má và những tác hại lớn hơn so 
với việc tiếp tục nói đối bạn - những việc người đó 
không bao giờ nghĩ tới. 

Với viên đạn bạc này, bạn tăng khoản tiền đặt 
cược, nhưng bạn dựa vào trí tưởng tượng của người 
đó để nêu lên những thiệt hại mà bạn có thể gây ra. 
Tâm trí người đó sẽ dượt qua tất cả những trường 
hợp có thể xảy ra vì bản thân người đó cảm thấy la 
sợ. Bạn tạo ra một vấn đề lớn hơn và sau đó đưa ra 
một giải pháp. Kẻ nói dối phải lựa chọn đựa trên tỷ là 
được/mất mà người đó cho là có lợi cho mình. Để cho 
người đó biết rằng những cái được lớn hơn sẽ giúp họ 
xác lập lại tỉ lệ rủi ro/phần thưởng có lợi cho bạn. 

Câu hỏi mẫu ï: “Tôi không muốn phải làm việc 
này, nhưng anh không cho tôi có sự lựa chọn nào 
khác.” Câu nói này chắc chắn sẽ đẩy người đó tới 
phản ứng: “Làm gì cơ ạ?” Lúc này, người đó đang đợi 
xem sự thỏa hiệp sẽ là gì. Nhưng chớ cam kết bất kỳ 
hành động nào. Cứ để người đó nghĩ ra kịch bản cho 
những gì bạn sẽ làm, trừ phi người đó thú nhận. 


—140— 


DAVID v. LIEBERMAN 


Câu hỏi mẫu 1ï: “Anh biết tôi có thể làm những gì, 
và tôi sẽ làm. Nếu anh không muốn nói với tôi lúc 
này, thì cứ việc. Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm.” 

Sau khi nói câu này, hãy chứ ý quan sát phản ứng 
của người đó. Nếu người đó quan tâm đến những gì 
bạn sẽ làm, thì rõ ràng là người đó có lỗi. Tuy nhiên, 
nếu người đó khẳng định lại rằng mình chẳng làm gì, 
thì trên thực tế, người đó có thể vô tội. Sở đĩ xảy ra hai 
tình huống này là vì người có tội cần biết hình phạt để 
quyết định xem liệu có đáng để tiếp tục dối trá hay 
không. Chỉ kẻ có tội mới cần lựa chọn có nên thú tội 
hay không. Họ chính là đối tượng phải đưa ra quyết 
định. Người vô tội không cần lựa chọn nên chẳng có gì 
phải cân nhắc cả. 


Viên đạn bạc 8 
Tôi đoán anh không được phép 


Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc nhắc 
đến cái tôi của ai đó. Có lúc bạn cần thổi phồng nó 
lên và có lúc bạn cần chỉ trích nó. Viên đạn bạc này 
chính là chỉ trích. 

Thật sự đáng buồn là cái tôi của một vài người rất 
yếu - nhưng với những người này, đây là một viên 
đạn bạc rất hiệu quả. Nó thật sự tác động mạnh đến 
họ. Một người bạn của tôi là thanh tra cảnh sát rất ưa 


—141— 


Ko is cD(-A1.24) 412 9 
kỹ thuật này. Dưới đây là một ví dụ cho thấy nó được 
sử dụng như thế nào. 


“Chúng tôi tóm được gã này đang đánh đập hai kẻ 
vô gia cư. Chúng tôi hoàn toàn chẳng làm gì được gã 
cả. Cuối cùng, sau nửa giờ, chúng tôi nghĩ phải thả 
cho gã đi. Chúng tôi không truy tố được vì một tay vô 
gia cư chuồn mất còn tay kia thì quá khiếp hãi. Vì thế, 
tôi nhìn thằng vào gã lưu manh và nói: “À, được đấy, 
tao biết rồi. Mày sợ thằng Niko [một tay buôn ma túy 
mà gã từng hợp tác cùng trước kia] sẽ đá đít mày. 
Phải thế không nào? Mày không thể ra tòa vì chuyện 
này bởi lẽ nó đang nắm thóp mày. Mày là thằng nô lệ 
khốn khổ của nó. Sau khi kẻ tình nghi phun ra vài 
câu chửi rủa, gã gào tướng lên: 'Chẳng ai nắm thóp 
tôi cả.” Gã tỏ ra phẫn nộ. Và để chứng mình lời của 
mình, gã làm những gì gã phải làm: gã thú nhận, đây 
vẻ tự hào.” 

Câu hỏi mẫu I: “Tôi nghĩ tôi biết có chuyện gì — 
anh không được phép kể với tôi. Có ai đó đang giật 
dây và anh sẽ gặp rắc rối.” 

Câu hỏi mẫu II: “Được rồi, tôi nghĩ tôi biết có 
chuyện gì. Anh sẽ cho tôi biết sự thật nếu anh có thể 
làm thế, nhưng anh không có gan. Anh không thể và có 
lẽ anh cảm thấy uất ức về điều đó giống như tôi đây.” 


—142—. 


DAVID ., LiEBERMAN 


Viên đạn bạc 9 


Quyền thế hơn 


Nếu tình huống dối trá là thật, viên đạn bạc này sẽ có 
tác dụng rất mạnh. Một người quen của tôi từng làm 
việc cho phòng nhân sự của một công ty tài chính lớn 
rất thích phương án này. Chị nói với tôi rằng nó là 
công cụ tốt nhất để loại bỏ những ứng viên tuyển 
dụng không như ý. 

Chừng nào người đó tin rằng bạn đứng về phía họ, 
-họ sẽ cắn câu. Tất cả những gì bạn phải làm là để kẻ nói 
đối biết rằng dù họ nói đối chuyện gì thì mọi chuyện sẽ 
được giải quyết chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nếu có ai 
đó khác phát hiện ra thì sẽ là quá muộn. 


Kịch bản A 


Bạn nghĩ một ứng viên phỏng vấn đã dối trá trong 


Câu hỏi mẫu: “Tôi sẽ làm việc gì đó có lợi cho anh 
Vì tôi nghĩ anh đã làm việc rất tốt. Người ta muốn xác 
tinh mọi chỉ tiết trong bản lý lịch. Ngay cả chỉ tiết 
phóng đại nhỏ nhất cũng sẽ khiến anh mất cơ hội 
tuyển dụng đấy. Vì thế hãy làm rõ đi. Những chỗ nào 
lìn phải sửa lại để bản lý lịch =hính xác nào?” 

Kịch bản B 

lạn muốn biết liệu cô thư ký có về sớm khi bạn ra 


lôi văn phòng hay không. 


—143— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DI 


Câu hỏi mẫu: “Hôm nay Phó Chủ tịch tập đoàn sẽ 
tới đây. Ông ấy sẽ hỏi về giờ giấc của cô, vì thế tôi sẽ 
báo cáo với ông ấy rằng cô đi làm rất sớm vào những 
hôm cô về sớm. Cô có nhớ tháng trước những ngày 
nào cô xong việc sớm không nhỉ?” 

Bạn có thấy phương án này nhẹ nhàng đến thế nào 
không? Bạn không quát mắng cô ấy hay đòi hỏi phải 
có câu trả lời. Chỉ là “chúng ta” đối phó với “họ” và 
bạn muốn giúp đỡ cô ấy. Thêm nữa, cụm từ “xong 
việc sớm” hàm ý rằng cô ấy đã hoàn thành tất cả mọi 
việc — và rất hiệu quả. Bạn đứng về phía cô ấy và bạn 
sẽ hợp tác để giải quyết mọi chuyện. 


Viên đạn bạc 10 

ể _ 4 X¿ 

Ấn số tuyệt vời 
Hầu hết mọi người thường không thể nhìn nhận sâu 
sắc một vấn đề gì đó thông qua các biểu hiện hoặc 
khái niệm mơ hồ. Điều này có nghĩa là khi một tình 
huống mới nảy sinh, chúng ta tự nhiên có nhu cầu so 
sánh và đối lập nó với một tình huống tương tự. 
Nhưng bạn sẽ làm thế nào nếu không có gì tương tự 

như thế? Đây có thể là một kinh nghiệm rất tuyệt. 

Nếu bạn muốn có sự thật và hình phạt dành cho 
việc nói dối đã rõ ràng, thì kẻ tình nghi sẽ biết cái được 
và cái mất của việc thú nhận và có thể cân nhắc lựa 


—144— 


DAVID J. LIEBERMAN 
:—————————nm= 


—m. “`. 


chọn của mình. Trong trường hợp hình phạt dành cho 
sự đối trá không đủ mạnh, bạn sẽ khó có được sự thật. 
Vì thế, bạn cần chuyển hình phạt từ chỗ biếf rõ sang 
chỗ không mấy dễ chịu: không thể biết. 


Bạn có thể đạt được hiệu quả tối đa bằng cách giải 
thích rằng hậu quả của sự dối trá sẽ là chuyện gì đó 
mà kẻ tình nghi chẳng bao giờ biết. Bạn có thể làm 
tắng độ nghiệt ngã của hình phạt để khiến nó có vẻ 
nặng nề hơn. Hai nhân tố được sử dụng trong tình 
huống này là thời gian và sự tác động. 

Thời gian: Không đưa ra tín hiệu gì về thời điểm 
hình phạt sẽ diễn ra. Khi mọi chuyện diễn ra bất ngờ, 
mức độ khó chịu sẽ lớn hơn. Nếu người đó biết mình 
không có cơ hội chuẩn bị về mặt tỉnh thần, sự lo lắng 
Sẽ tăng lên rất nhiều. 


Sự tác động: Để người đó biết rằng cuộc sống của 
họ sẽ bị đảo lộn và thay đổi theo chiều hướng ngày 
càng xấu. Người đó cần thấy rằng “họa vô đơn chí” và 
Sẽ có nhiều điều không hay liên tiếp xảy ra. Khi 
những việc không hay xảy ra, chúng ta thường thấy 
đễ chịu hơn nếu biết rằng nó sẽ nhanh chóng qua ởi, 
Cuộc sống của chúng ta sẽ vẫn yên ổn và không bị ảnh 

ưởng gì. Nhưng nếu không chắc như vậy thì chúng 
ta sẽ rơi vào cảm giác ngày càng sợ hãi và lo lắng. 


Kịch bản 
ạn nghỉ ngờ một nhân viên ăn cắp. Bạn có thể dọa 
ia thải người đó, trong trường hợp người đó cân nhắc 


=4f4RE— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI . 
lựa chọn và tin rằng bạn có thể chăng bao giờ tìm ra 
sự thật. Tuy nhiên, nếu bạn nói... 

Câu hỏi mẫu: “Smith, bất cứ lúc nào tôi phát hiện 
ra rằng anh đang nói dối tôi, tôi sẽ cho dọn sạch chỗ 
làm của anh và bảo vệ sẽ áp tải anh ra tận xe. Sẽ chẳng 
có lời tạm biệt đâu nhé. Tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi đây 
ngay giữa ban ngày. Và đây là một cộng đồng làm ăn 
nhỏ — cố gắng đi tìm việc với “cái án' như thế thì thật 
là... Anh sẽ hoàn toàn thất bại.” 

Sau đó, bạn đề nghị người đó khai nhận toàn bộ sự 
thật và đưa ra phương án cho anh ta được chuyển tới 
một bộ phận khác trong công ty để cả hai có thể khép 
lại toàn bộ mọi chuyện. Câu nói cuối cùng này được 
gọi là một mệnh đề giải thoát và sẽ được đề cập kỹ 
lưỡng hơn trong Chương 6. 


Viên đạn bạc 11 
Tôi không thể không lưu tâm 


Một quy luật tâm lý cơ bản ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
bản ngã của mỗi cá nhân, đó là tất cả chúng ta đều có 
nhu cầu cảm thấy mình là người quan trọng. Không 
ai muốn bị nghĩ là không quan trọng hoặc cảm thấy 
rằng những ý tưởng và suy nghĩ của mình là không 
thích hợp. Hãy thử tỏ ra coi thường niềm tin của một 
người và người đó sẽ làm bất kỳ điều gì để khẳng 
định lại tâm quan trọng của mình. Nếu người đó cảm 


—146— 


DAVID J. LIERBERMAN 
J————_ me ———-.Š. 


thấy rằng bạn không quan tâm chuyện người đó đang 
lừa đối bạn, họ sẽ muốn biết — đúng hơn là cần biết — 
tại sao bạn lại ung dung tự tại và thờ ơ như thế. Bạn 
có mong chờ ở trong hoàn cảnh tương tự không? Bạn 
có muốn biết chân tướng sự thật không? Bạn có đứng 
dưng với ý kiến hoặc cảm nhận của người đó về bạn 
không? Bạn có tìm cách trả đũa không? Khi bạn thể 
hiện tình cảm, bạn hãy chứng tỏ rằng mình rất quan 
tâm tới họ. Sự hờ hững của bạn sẽ khiến người đó 
mất tự tin. Người đó sẽ tìm cách tạo dựng sự thừa 
nhận, bằng bất kỳ hình thức nào. Người đó cần biết 
bạn quan tâm đến những gì xảy ra, và nếu nói về 
những việc làm sai trái của họ là cách duy nhất để tìm 
hiểu được nguyên do, họ sẽ làm. Dưới đây là một số 
ví dụ về những gì bạn có thể nói: 

Câu hỏi mẫu A: “Tôi biết và tôi không quan tâm. 
Chuyện này không phải của tôi.” 

Câu hỏi mẫu B: “Tôi còn những việc khác phải suy 
nghĩ. Có lẽ chúng ta sẽ nói vào lúc khác.” 

Câu hỏi mẫu C: “Anh làm những gì anh phải làm 
thôi, với tôi chuyện đó bình thường.” 

Khi bạn phớt lờ một người, bạn thường không 
nhìn người đó. Tuy nhiên, trong tình huống này, bạn 
cần tạo ra tác động tức thì, vì vậy việc nhìn thăng vào 
mắt người đó rất có tác dụng. Để nhấn mạnh thêm, 
hãy nhìn chăm chú. Đối với hầu hết các nền văn hóa, 
nhìn chăm chú thường là một hành động bất lịch sự. 


—147— 


: KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI VN, 
Chúng ta nhìn đắm đim vào những gì được trưng bày 
ra, chẳng hạn những con vật trong chuồng. Khi bạn 
nhìn chủm chăm vào ai đó, người đó thường cảm 
thấy thấp kém hơn và sẽ tìm cách khẳng định lại giá 
trị của mình, 


Những phương án tấn công này có tác dụng khá 
lớn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không có được những 
câu trả lời mình muốn, đã đến lúc sử dụng những kỹ 
thuật tiên tiến trong Chương 5. Hãy đọc mục này thật 
cẩn thận trước khi sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào trong 
số đó. 


—148—— 


K: 


CHIẾN THUẬT 
PHÁT GIÁC SỰ DỐI TRÁ 
VÀ THU THẬP THÔNG TIN 
TRONG CÁC CUỘC ĐÀM THOẠI 
TÌNH CỜ 
“Sự thật là thứ đầu tiên bị đánh mất 
trong lời nói lịch thiệp.” 
David J. Lieberman 


DAVID J. LIEBERMAN 


ếu bạn nghỉ ngờ ai đó nói dối mình nhưng lại 

không thể chất vấn chính thức được thì sao? 
Sau đây là một số phương pháp thu thập thêm thông 
tin hiệu quả mà không quá lộ liễu. 


ĐÀM THOẠI THÔNG THƯỜNG 


|. Hỏi một sự thật 


Trong một cuộc đàm thoại, cách đơn giản là hãy đặt 
những câu hỏi rõ ràng, khái quát và gắn liền với nghỉ 
ngờ của bạn. Nó sẽ khiến người đối diện nhớ ra các 
thông tin. Nếu người đó nói thật thì họ sẽ trả lời bạn 
rất nhanh và dễ dàng. Nếu người đó nói dối, bạn sẽ 
nhận ra các manh mối để phát hiện kẻ nói dối. Quan 
trọng nhất là bạn phải chú ý xem người đó cần bao 
nhiêu lâu để nhớ ra các thông tin. Kẻ nói dối sẽ cần 
một khoảng thời gian nhất định mới trả lời được vì 
trước tiên người đó phải kiểm tra câu trả lời của 
mình trong đầu để chắc chắn rằng nó không sơ hở gì. 
Những câu chuyện bịa đặt không có các chi tiết vì 
chúng chẳng bao giờ xảy ra cả! 


Hãy đặt những câu hỏi có thể cung cấp cho bạn một 
phản ứng khách quan, chứ không phải chủ quan. 
Chẳng hạn, nếu bạn nghi ngờ một nhân viên ở nhà 


—151— 


.. KHÓNG THỂ BỊ LửA bói li 
trong khi người đó nói đang đi nghỉ mát, đừng hỏi họ 
đã hưởng thụ thời tiết ở Florida như thế nào. Nói 
chung mọi người đễ dàng trả lời loại câu hỏi này. Thay 

- vào đó, bạn cần hỏi: “Anh có phải thuê xe hơi không?” 
Hãy làm như tình cờ hỏi thêm vài câu kiểu như vậy. 
Một khi người đó trả lời “có” đối với bất kỳ câu hỏi nào 
thì hãy hỏi chỉ tiết hơn. Nếu người đó nói dối, anh ta 
sẽ cố làm cho mọi chuyện “như thật” và sẽ mất thời 
gian để trả lời các câu hỏi tiếp theo. Thông thường 
chúng ta luôn thích nói về bản thân. Cách duy nhất 
khiến một người muốn thay đổi chủ đề là khi người đó 
thấy không thoải mái với các câu hỏi. Nếu bạn chỉ hỏi 
những câu đơn giản, vô hại thì bạn sẽ thấy rằng người 
đó muốn mở rộng cuộc trò chuyện chứ không phải 
chấm dứt nó. Hầu hết mọi người đều thích huyên 
thuyên bất tận về nhà hàng họ vừa ghé vào, chuyến đi 
họ vừa thực hiện hoặc công việc họ vừa từ bỏ..., trừ phi 
họ đang nói dối và bạn cứ tiếp tục hỏi. 


2. Đưa thêm một sự thật không đúng 


Trong phương án này, bạn đưa thêm một sự thật và 
đề nghị người đó cho ý kiến. Sự thật này do bạn tự 
nghĩ ra, nhưng nghe hoàn toàn hợp lý. Hãy so sánh 
hai tính huống sau. Chẳng hạn, trong một bữa tiệc có 
ai đó nói rằng anh ta vừa đi thăm khu bảo tồn thú 
hoang ở Đông Phi về. Bạn có thể nói với anh ta rằng 
bạn nghe nói Đông Phi có nhiệt độ nóng kỷ lục. Đây 
là một sự thật mà anh ta có thể xác nhận hoặc phủ 
nhận cho dù thực tế anh ta có đến đó hay không. Hơn 


—1582— 


DAVID J. LIEBERMAN 


nữa, anh ta có thể bào chữa cho việc không biết gì và 
nói rằng ở đó thật sự rất nóng. Dù bằng cách nào thì 
bạn cũng không thế phát hiện được sự dối trá. 


Đây mới là cách để bạn phát hiện ra điều đó. Bạn 
có thể nói rằng bạn có một người chú làm nhân viên 
hải quan ở sân bay Nairobi và ông ấy kể với bạn rằng 
mọi người đến châu Phi đều nhận được những chỉ 
dẫn đặc biệt về cách phòng tránh sốt rét. Nếu người 
đó thừa nhận lời nói của bạn nhằm củng cố cho câu 
chuyện của mình, rằng anh ta vừa đến châu Phi, thì 
bạn biết ngay rãng anh ta đang nói dối. Nếu không, 
anh ta chỉ cần nói rằng anh ta không biết những 8Ì 
chú bạn nói. 

Đây là một số tiêu chí: 

a. Câu chuyện của bạn không có thật. Nếu người 
đó xác nhận chuyện gì đó có thật thì bạn chảng biết 
được gì mới cả. 

b. Câu chuyện nghe phải hợp lý. Nếu không, người 
đó có thể nghĩ đấy là lời nói đùa. 

c. Lời khẳng định của bạn phải tác động trực tiếp 
đến người đó, như thế anh ta sẽ phải trực tiếp thừa 
nhận “sự thật” này. Nói cách khác, tương tự kịch bản 
trên đây, bạn không nên nói bạn rằng bạn nghe nói 
độ nghiêng của trục trái đất tạo nên góc nhìn khác 
thường đối với bầu trời ban đêm. 


—153— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DÓI 


3. Xác nhận một sự thật 


Trong phương án này, bạn tiếp nhận những gì người 
đó nói và đề nghị đưa ra bàng chứng, nhưng với thái 
độ rất ôn hòa. Chẳng hạn, trong trường hợp người đó 
nói anh ta vừa đến khu bảo tồn thú hoang đã, bạn có 
thể cho anh ta biết rằng bạn rất thích được xem các 
bức ảnh về chuyến di. Nếu anh ta đưa ra lý do tại sao 
bạn không thể xem ảnh, chẳng hạn như anh ta không 
chụp bức nào, không ra ngoài, quên không mở nắp 
ống kính, v.v... thì chuyện rất đáng ngờ. 


Giả sử bạn là một nhà sản xuất chương trình giao 
lưu truyền hình và bạn muốn kiểm tra độ tin cậy của 
một vị khách mời. Bạn có thể nói: “Câu chuyện của 
anh về âm mưu của chính phủ rất hấp dẫn. Vì anh đã 
làm việc trong tòa nhà ấy nên sẽ rất tuyệt nếu anh 
cho chúng tôi xem thẻ ra vào an ninh của anh.” 


4. Phát triển một sự thật 


Sử dụng manh mối này để xác định xem người đó sẵn 
sàng tiến xa đến đâu để có được những gì họ muốn. 
Tất cả những gì bạn làm là phát triển một sự thật mà 
người đó đã đưa ra. Nếu người đó vẫn tiếp tục câu 
chuyện của bạn mà không hề đính chính thì rõ ràng 
người đó đang nói dối về những gì đã nói và/hoặc sẵn 
sàng nói đối để làm cho bạn chú ý. Giả sử bạn và một 
người bạn đang cân nhắc nên đi xem phim gì. Bạn 
gợi ý bộ phim Iost in Paradise (Mất tích trên 


—154—— 


DAVID J. LIEBERMAN 


thiên đường) nhưng người bạn lại không muốn xem 
phim ấy và đưa ra băng chứng rằng một đồng nghiệp 
đã xem và không thích nó. Khi đó bạn nói: “Ồ, được 
thôi, nếu không có ai ở cơ quan cậu thích phim ấy, thì 
tớ đoán có thể bộ phim chẳng hay ho gì.” Nếu người 
bạn chấp nhận câu chuyện ở đó - không chỉnh lại 
nhận định sai của bạn - thì bạn biết rằng cô ấy hoặc 
đã nói dối về người đồng nghiệp hoặc sẽ nói dối trong 
tình huống này. 

Xin lấy một ví dụ khác. Cô thư ký của bạn xin phép 
nghỉ buổi chiều vì cảm thấy không được khỏe. Bạn có 
thể nói: “Ồ, đĩ nhiên rồi, nếu cô bị sốt và đau đầu.” Cô 
ấy chưa bao giờ phàn nàn về những triệu chứng này. 
Bạn có thể phát triển lý do của cô ấy. Lại một lần nữa, 
nếu cô ấy không đính chính thì rõ ràng hoặc cô ấy 
đang nói đối việc bị ốm hoặc sẵn sàng đồng ý với bất 
kỳ lý do gì để về nhà. Dĩ nhiên cô ấy có thể bị ốm và 
háo hức về nhà. Tuy nhiên, việc không đính chính lời 
của bạn chứng tỏ rằng cô ấy không ngại nói đối để đạt 
được những gì cô ấy muốn. 


NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


Những chiến lược này được sử dụng khi một người tỏ 
ra do dự không muốn tiết lộ thông tin vì những lý do 
liên quan đến người khác hoặc trong tình huống 
khiến bạn phải rất tỉnh tế trong cách tiếp cận của 
mình. Những người này có một vị thế tâm lý rất khác, 


—155—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


vì thế tình huống phải được giải quyết một cách đặc 
biệt. Những chiến lược này thường rơi vào một trong 
mười loại sau đây. 


1 
Bảo vệ bên thứ ba 


Chiến thuật này hơi khác ở chỗ nó được sử dụng nếu 
người đó chần chừ khi kể cho bạn câu chuyện liên 
quan đến người khác. Bạn phải chú ý đến cái tôi của 
người đó và làm cho họ quên mất rằng họ đang kể 


¬” 


những câu chuyện “ngoài lề. 
Kịch bản A 

Vị luật sư của bạn kể cho bạn một vụ việc mà đồng 
nghiệp của ông ta đang vướng phải. Nếu bạn chỉ hỏi: 
“Ông ấy đã làm gì sai vậy?” thì có thể bạn sẽ chẳng đi 
tới đâu cả. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi một vài từ 
ngữ, bạn sẽ tạo ra một động lực khiến người đó hào 
hứng kể câu chuyện với bạn. 

Câu hỏi mẫu: “Nếu ông giải quyết vụ này, ông sẽ 
làm thế nào?” Câu nói kỳ điệu này mở ra cửa thoát 
cho cuộc trò chuyện. 


Kịch bản B 


Trong khi nói chuyện phiếm với Brad, một trong 
những nhân viên bán hàng của bạn, bạn biết được tại 
sao doanh số bán hàng của Susan lại thấp. Nhưng nếu 


—156— 


ĐANG ”j.- GIEERMAN kaöý - 
chỉ hỏi anh ấy tại sao cô ta lại làm ăn như vậy thì có 
thể không đem lại kết quả gì. Và vì muốn bảo vệ cô ta, 
anh ấy có thể chần chừ không muốn nói. Vì thế, bạn 
cần thay đổi câu hỏi và anh ấy sẽ trở nên rất cời mở. 

Câu hỏi mẫu: “Anh nghĩ Susan có thể làm ăn khá 
hơn ở lĩnh vực nào?” 


Trong cả hai kịch bản này, các cuộc nói chuyện 
đều tích cực. Người đó cảm thấy như thể mình đang 
làm một việc tốt bằng cách trả lời câu hỏi của bạn. Và 
thực tế đúng là như vậy. Nếu bạn hỏi theo một cách 
khác, chắc chắn bạn sẽ gặp phải thái độ chần chừ 
không muốn mở lời. ˆ 


2 
Vở kịch đầy sức mạnh 


Nhiều khi người chần chừ không muốn nói ra sự thật 
- lại rất có ưu thế. Trong những tình huống này, tranh 
cãi là hành động không thích hợp và vô ích. Bạn cần 
đưa cuộc nói chuyện tiến tới cấp độ cá nhân. Đây là 
hai ví dụ về cách thực hiện điều này. 


Kịch bản A 


Bạn đang cố gắng bán hàng cho một vị khách tỏ ra 
không mấy hào hứng mua hàng và không đưa ra lý do 
thật sự thuyết phục với bạn. Mục tiêu của bạn là khai 
thác lý do từ chối thật sự. 


—157— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


Câu hỏi mẫu: “Tôi làm việc này vì đồng lương. Gia 
đình tôi trông cả vào tôi. Rõ ràng chúng ta có một sản 
phẩm rất tốt và ông là một người hiểu biết. Ông có 
sẵn lòng cho tôi biết tôi đã làm gì khiến ông khó chịu 
không ạ?” 

Lúc này khách hàng của bạn đã chú ý và chác chắn 
sẽ nói: “Ô, cô không làm tôi khó chịu. Chỉ là...” 

Làm khó chịu là một từ mang sắc thái biểu cảm rất 
mạnh. Lúc này bạn sẽ có được lý do từ chối thật sự 
bởi vì ông ấy hình dung việc nói cho bạn biết sự thật 
là cách duy nhất để bạn biết sng bạn không làm ông 
ấy khó chịu. 


Kịch bản B 


Sếp của bạn chần chừ không muốn nói cho bạn biết 
lý do chính xác tại sao bạn lỡ mất cơ hội thăng tiến. 
Câu hỏi mẫu: “Thưa bà Smith, tôi hiểu vị trí của 
bà cũng như kính trọng những suy nghĩ của bà. Một 
ngày nào đó, tôi hy vọng cũng sẽ thành đạt tại công ty 
này giống như bà hôm nay. Xin phép bà cho tôi được 
hỏi một câu! Nếu bà là tôi, khi đang ngồi trên chiếc 
ghế này, bà có nghĩ rằng bà sẽ có cơ hội vươn lên tốt 
hơn nếu bà biết rõ những thiếu sót của mình không?” 


—158— 


ĐAVID .I. LIEBERMAN 


3 


Những cảm nhận đau xót 


Trong tình huống này, ai đó nói đối bạn để tránh làm 
tổn thương bạn - có lẽ một trong những kiểu nói đối 
vô tội. Bạn quan tâm đến việc có được sự thật. Một 
chút cảm giác có lỗi làm cho người đó phải nhìn nhận 
lại cách tiếp cận của mình. 
Kịch bản 

Bạn cảm thấy rằng sự thật được che giấu là để có lợi 
cho chính mình. 

Câu hỏi mẫu I: “Tôi biết anh không muốn làm tôi 
khó chịu, nhưng anh lại làm tôi tổn thương vì đã 
không thật sự trung thực.” Sử dụng từ thật sự ở đây 
là có mục đích. Nó khiến người đó phải trung thực 
với bạn phần nào. 

Câu hỏi mẫu II: “Nếu anh không nói với tôi, sẽ 
chẳng ai khác nói đâu. Nếu tôi không thể trông cậy vào 
anh thì tôi không biết mình sẽ phải làm gì.” 


4 

Chỉ là vấn đề ý kiến 
Cố gắng phát giác sự dối trá trong ý kiến của ai đó là 
rất khó. Bạn không thể gọi người đó là kẻ nói dối vì 
cho ràng họ không thật sự tin những gì họ đang nói là 


—189—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


mẽ“... ỐằLO. (OC.sSÔSằB ca nan 


sự thật. Dưới đây là một phương pháp tuyệt vời để 
nhận biết những cảm xúc thật sự của một người trong 
bất kỳ tình huống nào. 

Kịch bản A 
Bạn không chắc liệu sếp: mình có thật sự thích ý 
tưởng của mình về một chiến dịch quảng cáo mới hay 
không, cho đù bà ấy bảo rằng có thích. 

Câu hỏi mẫu Ï: 

“Chị có thích quan niệm trong ý tưởng mới của 
tôi không?” 

“Có chứ! Rất độc đáo.” 

“Chà, theo chị tôi cần làm gì nữa để chị mê ý 
tưởng ấy?” 

Trong ví dụ này, sếp của bạn thừa nhận thích ý 
tưởng của bạn. Bạn không tranh luận hay thúc bách bà 
ấy về điều đó. Những lời bạn sử dụng trong câu hỏi 
tiếp theo chứng tỏ rằng bạn biết có chỗ cần cải tiến. Bà 
ấy cảm thấy thoải mái đưa ra lời nhận xét, bởi vì bà ấy 
thấy rằng bạn mong muốn bà ấy làm như vậy. 

Kịch bản B 
Bạn muốn biết liệu con trai mình có mong chờ 
chuyến đi cắm trại dịp hè này hay không. 

Câu hỏi mẫu II: 


“Con có thích đi cắm trại vào tháng sau không?” 


—160—— 


DAVID J. LIESERMAN 


“Dạ! Cũng hay đấy ạ!” 


“Vậy cần làm thế nào để con thật sự hào hứng với 
kế hoạch ấy?” 


Một lần nữa, cậu con trai cảm thấy thoải mái trả 
lời một cách trung thực bởi vì câu hỏi của bạn cho 
thấy rõ rằng bạn biết mọi việc chưa thật hoàn hảo. 


5 
Tôi không biết 

Hầu hết mọi người không thích sai lầm. Hơn nữa, 
không ai thích rơi vào một tình huống khiến bản thân 
cảm thấy phải tự vệ. Kết quả là, nếu bạn hỏi ai đó đang 
nghĩ gì hoặc cảm thấy như thế nào thì người đó sẽ trả 
lời: “Tôi không biết.” Câu trả lời này có thể cản trở một 
cuộc đối thoại và khiến bạn phải tìm kiếm các câu hỏi. 
Nhiều lúc, nói câu “Tôi không biết” đễ đàng hơn, đó là 
lý do vì sao chúng ta thường sử dụng nó. Dù thế nào 
chăng nữa, khi bạn nghe thấy câu “Tôi không biết, 
hãy thử một trong những câu hỏi sau đây: 

1. “Được rồi, vậy thì tại sao anh không cho tôi biết 

làm thế nào anh lại có suy nghĩ như vậy?” 


2. “Tôi biết anh không biết, nhưng nếu được đoán thì 
anh nghĩ mọi chuyện có thể ra sao?” 


3. “Anh có thể phát biểu xem anh hài lòng với phần 
nào nhất không?” 


—161—— 


KHÔNG THÊ BỊ LÙA DỐI 


4. “Anh cảm thấy có tình huống nào đã xảy ra tương 
tự như tình huống này không?” 


5. “Cảm xúc nào thích hợp nhất với suy nghĩ của anh 
lúc này?” 
6. “Anh có nghĩ được một lý do nào không?” 


7. “Từ nào thích hợp nhất để mô tả những gì anh 
đang nghĩ?” 


Với những câu hỏi này, bạn loại bỏ được áp lực. 
Bạn thừa nhận khó khăn của người đó trong việc trả 
lời. Sau đó, có vẻ như bạn đang đề nghị người đó 
đưa ra một vấn đề khác, nhưng trên thực tế, câu hỏi 
mới của bạn nhằm tìm được câu trả lời eho câu hỏi 
ban đầu. 

“Tôi không biết” có thể cũng đồng nghĩa với việc 
người đó cảm thấy có lõi hoặc ngớ ngẩn về hành động 
của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể giải 
thoát cho người đó khỏi suy nghĩ phải chịu trách 
nhiệm. Việc này được thực hiện theo cách dưới đây: 

Câu hỏi mẫu: “Tôi biết anh không chắc chắn về lý 
đo tại sao anh làm vậy, vì thế anh có thế nghĩ đến bất 
kỳ động cơ vô thức hợp lý nào không?” Câu nói này 
rất có tác dụng vì nó khiến người đó cảm thấy không 
phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, rằng 
người đó không có “ý định” làm những gì đã làm và 
hành vi đó là vô thức. 


—162—— 


DAVID J. LIEBERMAN 


6 


Chỉ đơn giản là tôi lúng túng 
Trong cuộc đọ sức này, người đó không sẵn lòng cho 
bạn biết sự thật hoặc có thể lúng túng do nói đối bạn, 
Với trường hợp này, những chiến thuật thông thường 
không có tác dụng, vì người đó có thể không bị buộc 
phải nói cho bạn biết và nhiều khả năng hơn nữa là 
họ không được lợi lộc øì từ việc đó, Do vậy, bạn cần 
tạo động lực để người đó cảm thấy thoải mái khi nói 
ra sự thật. 
Kịch bản A 


Con trai bạn không muốn cho bạn biết việc một kẻ du 
côn đã trấn lột tiền ăn trưa của nó. 

Câu hỏi mẫu: “Nếu con không muốn nói về 
chuyện đó cũng chẳng sao [Đây là câu nói then chốt 
vì nó làm cho đứa trẻ tiêu tan nghỉ ngờ ngay lập tức, 
đồng thời thông báo cho đứa trẻ biết rằng nó sẽ 
không bị “tra tấn” bằng lời]. Khi mẹ bằng tuổi con, 
mẹ cũng gặp chuyện tương tự. Và sau khi mẹ học 
được cách nói chuyện với kẻ du côn, nó chẳng bao giờ 
(quấy rây mẹ nữa. Con có muốn nghe để xem con có 
ểlàm những gì không?” 


Kịch bản B 


à một bác sĩ, bạn đang nói chuyện với một bệnh 
hân tỏ ra ngần ngại không muốn thảo luận về các 
ối quan hệ tình dục trước đây của mình. 


—168-—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


Câu hỏi mẫu: “Tôi hiểu sự ngần ngại của chị, và 
nếu chị không muốn nói về chuyện đó thì chúng ta 
chăng nên nói. Mỗi khi tôi có bệnh nhân cảm thấy 
không thoải mái, tôi đều làm như vậy và mọi chuyện 
sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tôi sẽ hỏi chị những 
câu hỏi đúng hoặc sai thật đơn giản và chị cứ trả lời 
theo nhé!” 

Câu nói này rất hiệu quả, vì bệnh nhân biết rằng 
sẽ không có cuộc trò chuyện gượng gạo hoặc tra vấn 
thêm bất kỳ điều gì cô ấy nói. Có thể sử dụng hình 
thức câu hỏi đúng hoặc sai với bất kỳ ai, trong bất kỳ 
tình huống nào mà người đó cảm thấy không thoải 
mái nói ra những thông tin cá nhân. 


Kịch bản C 


Bạn muốn tìm hiểu xem người đội trưởng đội xây 
dựng của bạn có nghĩ đến việc rời khỏi công ty không. 

Câu hỏi mẫu: “Mike, xét theo tỉ lệ một trên 
mười, trong đó một là trường hợp anh nghĩ đến 
việc tìm kiếm một công việc khác và mười là anh 
rất muốn đầu quân cho một công ty khác thì anh có 
thể ở vào trường hợp nào?” 

Ba tiêu chí quan trọng cần được giữ kín trong đầu. 
Thứ nhất, chú ý đừng nói “anh rơi vào trường hợp 
nào?” Từ rơi có xu hướng tiêu cực và hạ thấp. Nó 
khiến cho địa vị của người đó thấp hơn. Từ ở hướng 
suy nghĩ của người đó vào giữa hai con số và mang 


—164—— 


ĐAVID v0 LIEBRERMAN 


tính tích cực. Thứ hai, từ có thể được dùug để làm 
đệm cho câu trả lời của người đó, giúp anh ta cảm 
thấy ít liên đới hơn. 

Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng bạn đừng nói đến 
tỷ lệ một trên mười trong đó một không phải là mối 
quan tâm gì. Bạn cho phép người đó trả lời với sự 
“lựa chọn đễ dàng nhất”. Trên thực tế, nếu người đó 
không quan tâm đến bất kỳ điều gì thì anh ta sẽ vượt 
ra khỏi khuôn khổ câu hỏi của bạn và rất thoải mái 
nói với bạn về chuyện đó. 

Kịch bản D 
Bạn nghĩ rằng cậu nhân viên tập sự mới vào đã xáo 
trộn hai chồng giấy tờ và hủy mất những tài liệu đáng 
lẽ phải đem đi sao chụp. 

Câu hỏi mẫu: “Nelson, nếu cậu đã làm việc này, thì 
cũng chẳng sao. Tôi vẫn nhớ thời điểm lần đầu tiên tôi 
vào đây. Những gì tôi sắp kể với cậu là chuyện giữa tôi 
với cậu thôi nhé! Được rồi. Có lần, thay vì phải sao 
chụp một bản ghi nhớ mật, tôi đã sao chụp thực đơn 
bữa trưa và gửi vào hộp thư cá nhân của mọi người.” 

Cách tốt nhất để làm cho ai đó tin bạn là bạn phải 
tin người đó. Cách này lập tức khiến người đó cảm 
thấy thoải mái. Nó cho thấy bạn tin người đó và 
người đó cũng thấy cần phải chia sẻ với bạn những gì 
mình đã làm để được cảm thấy thoải mái. 


—165—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


V4 
Chia rẽ để chinh phục 


Đây là một tình huống trong đó có hai hoặc nhiều 
người mà bạn có thể khai thác để tìm ra sự thật. Một 
câu nói thông thường mà hầu hết chúng ta hay mắc 
phải là: “Nào, các anh! Ai đó hãy nói cho tôi xem 
chuyện gì đang xảy ra ở đây!” Chúng ta thấy mình rất 
giống như nhân vật Frank Burns trong phim 
M*A*S*H - tìm kiếm sự cộng tác ở khắp mọi nơi 
nhưng chẳng tìm thấy ở đâu cả. Lời cầu xin này 
thường không hiệu quả, do nó liên quan đến một 
hiện tượng tâm lý gọi là trách nhiệm xã hội. 

Bạn đã bao giờ nghe ai đó hét toáng từ một ô cửa 
sổ trên tòa nhà chung cư chưa? Trong khi hầu hết 
chúng ta đã từng ở vào tình huống như vậy, chúng ta 
không cảm thấy bất kỳ sự thôi thúc mạnh mẽ nào để 
phải làm gì đó. Đó là vì chúng ta lạnh làng và đửng 
dưng. Đó là vì trách nhiệm xã hội phải hành động 
được chia sẻ cho nhiều người. Tất cả mọi người đều 
cho rằng nếu đó là một tình huống khẩn cấp thì phải 
có ai đó đã gọi cho cảnh sát rồi. Có vô vàn những 
trường hợp bị đột quy ngay trên đường phố đông đúc 
nhưng mọi người vẫn thản nhiên đi qua. Không một 
ai làm bất kỳ điều gì, bởi vì họ cho rằng đã có ai đó 
làm việc ấy; còn nếu như không có ai đó làm bất kỳ 
việc gì thì chứng tỏ nạn nhân đã ổn. 


——166—— 


ĐAVID .I. LIERERMAN 
` ————BĐSỐ 


Khi trách nhiệm được chia cho nhiều người thì 
đồng lực để hành động không còn nữa. Nếu bạn 
muốn có câu trả lời hoặc muốn ai đó làm gì đó, bạn 
phải tăng trách nhiệm của người đó lên. Cách này 
được thực hiện tốt nhất bằng việc đối thoại với từng 
người một. Nếu bạn không thu được gì từ người thứ 
nhất, hãy tiếp tục với người thứ hai. 


Kịch bản A 


Vài cô bạn thân của bạn đàn dựng một trò chơi khăm 
và bạn muốn tìm xem ai là người đầu trò. 

Câu hỏi mẫu 7: “Eileen, tớ tìm kiếm cậu vì một lý 
đo duy nhất. Tớ biết tớ có thể tin rằng cậu sẽ nói cho 
tớ sự thật. Cậu có thể tin tớ như tớ tin cậu. Cậu không 
như những người khác. Tớ biết tớ có thể trông cậy 
vào cậu.” Nếu bạn không thu được gì, hãy tiếp tục 
nhắc lại đúng câu này với người thứ hai. Sẽ có người 
tiết lộ. 

Câu hỏi mẫu 1T: “Jennifer, ai làm chuyện này 
không quan trọng. Tớ thậm chí chằng quan tâm. Vấn 
đề là tình bạn của chúng ta. Tớ muốn biết rằng tớ có 
thể tin tưởng cậu. Tớ nghĩ là hoàn toàn có thể, nhưng 
tớ cần cậu nói thật với tớ. Không phải vì tớ chẳng bận 
tâm xem ai đã làm chuyện này — chỉ là cậu sẽ nói thật 
với tớ.” Nếu bạn không thu được gì, hãy tiếp tục nhắc 
lại đúng câu này với người thứ hai. 


—167— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


8 ; 
Độ tin cậy của giới chuyên môn 


Từ các luật sư, thợ ống nước cho đến công nhân cơ 
khí hay giáo viên, chúng ta đều dựa vào những người 
làm chuyên ngành để xác định tính trung thực và 
công bằng của họ. Và trong khi hầu hết mọi người 
đều như vậy thì có vài người lại không. 

Những tình huống này có thể rất khó khăn vì bạn 
không có kiến thức cụ thể cũng như ý kiến của giới 
chuyên môn để đặt ra những câu hỏi đúng. Tiếc rằng, 
kẻ nói dối — một tay chuyên gia ít tiếng tắm — cũng 
hiểu điều này. Và trong tình huống mà các manh mối 
đối trá bạn vừa phát hiện cho biết rằng bạn đang phải 
đối phó với loại người nào thì chiến lược dưới đây sẽ 
rất hữu ích. 

1. Nếu có thể, hãy luôn tham khảo ý kiến của chuyên 
gia cùng ngành với kẻ nói dối. Việc này rất dễ và 
có thể giúp bạn đỡ bực mình rất hiệu quả. 

2. Hãy bảo đảm rằng người đó được cấp phép, có bảo 
hiểm và đăng ký làm công việc đó. 

3. Văn bản hóa những thỏa thuận của bạn. Những 
hợp đồng miệng không có giá trị. 


4. Yêu cầu có văn bằng hoặc giấy chứng. 


Nếu người đó do dự trước bất kỳ đề nghị nào trong 
số này, có lẽ bạn cần chuyển công việc làm ăn của 
mình sang đối tác khác. 


—168—— 


DAVID I. LIEBERMAN KeS-= 

Cuối cùng, chiến lược sau đây có thể giúp bạn hiểu 

thấu đáo và chính xác những ý định của người đó. 

Chìa khóa là hãy hỏi về những gì ngược với điều bạn 
-_ thật sự muốn. 


Kịch bản A 


Giả sử bạn được nhân viên công ty du lịch gợi ý một 
chương trình đi nghỉ năm ngày. Bạn đang muốn được 
thật sự thảnh thơi; bạn muốn một chuyến đi vui bất 
tận. Nhưng bạn không chắc liệu cô nhân viên kia đang 
muốn bán chương trình này để ăn hoa hồng hay thật 
Sự cô ấy tin rằng đây là một chương trình tuyệt vời. 


Câu hỏi mẫu: “Tờ quảng cáo rất tuyệt, cô Sandy ạ! 
Tôi chỉ muốn biết chắc rằng đây không phải là một 
chiếc thuyền hội hè ồn ã. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và 
thư giãn. Liệu hành trình này có được như thế không?” 

Bằng cách đặt câu hỏi theo cách này, bạn sẽ biết 
những ý định của cô nhân viên công ty du lịch và đáp 
án cho câu hỏi của bạn. Nếu cô ấy trả lời đúng, thì 
bạn biết rằng chuyến đi ấy không thích hợp cho bạn 
hoặc cô ấy đang nói đối bạn. Dù thế nào thì bạn cũng 
sẽ không đặt chỗ nữa. Chỉ bằng cách nói cho bạn 
những gì cô ấy nghĩ bạn không muốn nghe thì cô ấy 
mới khẳng định được mình trung thực, và bạn sẽ xác 
nhận rằng đây đúng là chuyến đi bạn mong muốn. 


—169—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


“=“.. ......... `... cscỔỒ nh.  saaaaasasassi 


Kịch bản B 


Bạn đề nghị người bồi bàn mang cho một cốc cà phê 
không có cafêin và năm phút sau, anh chàng mang 
tới một ly cà phê đầy. 

Câu hỏi mẫu: “Đây là cà phê thường phải không?” 
Nếu anh ta xác nhận thì hoặc là anh ta chưa thật sự 
chú ý đến câu hỏi hoặc đó đúng là cà phê thường. Lại 
một lần nữa, bạn biết răng bạn không nhận được cái 
mà bạn yêu cầu. Tuy nhiên, nếu anh ta bảo bạn đó là 
cà phê không có cafêin — thứ anh ta nghĩ bạn không 
thích - thì bạn có thể tin chắc rằng mình đã có được 
thứ mình yêu cầu ban đầu. 


9 
Tôi không biết và tôi không quan tâm 
Không gì khó chịu hơn là phải đối phó với ai đó tỏ ra 
thờ ơ. Tại sao? Bởi vì bạn không có gì nhiều. Bạn chỉ 
có con số không. Người đó không có gì để mạo hiểm, 
vì thế bạn ít có cơ hội để ngã giá. Đây là cách để bạn 
thu được chút ít. Bạn chỉ cần thay đổi phương trình 
để người đó thấy rằng họ có thể thu được gì đó nếu 
đánh đổi. Kỹ thuật này là vũ khí cuối cùng. 


Kịch bản A 


Bạn đưa xe hơi của mình tới chỗ thợ sửa chữa và 
người đó bảo chiếc xe sẽ được sửa xong vào thứ sáu. 


—170— 


DAVIG J. LiIE8ERMAN 


Nhưng bạn vừa biết rằng sẽ có chuyện gì đó và chiếc 
xe sẽ nằm trong xưởng suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần. 


Câu hỏi mẫu: “Được rồi, Joe. Mai cũng được. Chỉ 
có điều cậu nên biết, vợ tôi đang mang bầu và sắp 
đến ngày sinh nở rồi. Mà đó là chiếc xe duy nhất của 
tôi đấy, vì thế nếu cậu có thế nghĩ ra lý do khiến xe 
của tôi chưa xong vào thứ sáu thì hãy cho tôi biết 
ngay đi.” 


Kịch bản B 
Bạn hỏi người bồi bàn liệu trong món rau trộn có 
chất MSG, một chất phụ gia khiến một số người đị 
ứng hay không và anh ta bảo không có. Câu trả lời 
của anh ta có vẻ không thật sự thuyết phục và bạn 
muốn biết chắc chắn. 


Câu hỏi mẫu: “Được rồi, Albert, thế là tốt. Anh cần 
biết rằng tôi rất đị ứng với MSG. Chỉ một chút xíu là 
tôi đi viện liền.” Sau khi nghe câu này, bạn có nghĩ 
rằng Albert sẽ phải kiểm tra lại ở chỗ người đầu bếp 
không? 

Lưu ý rằng phương trình thay đổi trong hai kịch 
bản này. Ban đầu, cả người thợ sửa xe và người bồi 
bàn đều không quan tâm đến ý kiến của bạn. Tuy 
nhiên, sự dửng dưng của họ nhanh chóng nhường 
chỗ cho mối lo lắng, vì lúc này họ đang gặp phải vấn 
đề khác quan trọng hơn. Hãy thay đổi món tiền cược 
và ưu thế lại thuộc về bạn. 


—171— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA GỐI 


10 
Tôi vừa nghe nói 

1ầu hết những người nói đối thường tin tưởng ít nhất 

vào một người nào khác. Bạn có thể khai thác sự thật 

từ người này rất đễ đàng, nếu tiến hành đúng cách. 

Bạn cần để người này tin rằng bạn đã biết sự thật và 

sau đó tiết lộ thêm phản ứng tình cảm của bạn trước 

sự thật đó. Hãy cho thêm yếu tố tình cảm khiến bạn có 
vẻ chân thật, vì việc bạn biết sự thật sẽ bị phản ứng của 
bạn trước sự thật ấy che khuất đi. Hãy sử dụng trạng 
thái tình cảm phù hợp nhất với tình huống, chẳng hạn 
sự cảm thông, ngạc nhiên, sợ hãi, thích thú, lo lắng, 

hài hước, v.v... 

Hãy áp dụng một vài cách nói phổ biến sau đây với 
người bạn tin rằng biết rõ sự thật: 

1. Thông cảm: “Tôi không thể tin những gì Sam nói. 
Tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Nếu tôi có thể làm ¿Ì 
đó cho anh, hãy cho tôi biết nhé?” 

2, Lo lắng: “Tôi vừa mới biết; sao họ đám làm thế với 
Kim chứ? Tôi định đích thân xuống đó và cho họ 
một trận. Anh định xử lý việc này thế nào?” 


3. Hài hước: “Mary, Joe đúng là một tay ngớ ngẩn 
phải không? Hắn vừa kể với tớ và tớ vẫn không thể 
tin nổi.” 

Hãy bảo đảm rằng bạn hành động như thể mối 
nghỉ ngờ của bạn là đúng và để cho người này nghĩ 


—172— 


GAVID J. LIESERMAN 


rằng bạn đã biết về nó. Sau đó, đưa ra phản ứng tình 
cảm thích hợp và bạn sẽ được tin tưởng hoàn toàn. 


DẪN DẮT CUỘC ĐÀM THOẠI 


Bạn có thể khuấy động cuộc trò chuyện theo bất kỳ 
hướng nào bạn lựa chọn. Hãy xem xét ví dụ này. Giả 
sử trong lúc đang ở nhà một người bạn, cô ấy cho bạn 
xem chiếc bàn ăn mới tỉnh của mình. Nếu bạn muốn 
biết liệu nó có thật sự đắt tiền không, bạn sẽ hỏi 
thẳng cô ấy ư? Thường thì không, bởi vì cô ấy có thể 
hơi “thủ thế”. Nhưng nếu bạn nói với cô ấy rằng bạn 
chưa bao giờ thấy một chiếc bàn đẹp như thế thì cô ấy 
có thể đáp lại gì nào? Bạn đã đoán được - nó rất đắt 
tiền! Nếu bạn nói: “Cái bàn này chảc ngốn cả đống 
tiền. Sao cậu có thể chỉ nhiều thế cho một chiếc bàn?” 
thì bạn sẽ nhận phản hồi gì đây? Cô ấy sẽ kể cho bạn 
về chất lượng của chiếc bàn cũng như tay nghề để làm 
ra nó. Khi bạn nói nó đắt tiền, cô ấy sẽ nói về chất 
lượng. Nếu bạn nói rằng nó đẹp, cô ấy sẽ kể về số 
tiền. Bằng cách đặt những câu hỏi thích hợp, bạn có 
thể khuấy động cuộc trò chuyện theo bất kỳ hướng 
nào bạn muốn và lấy được những thông tin bạn cần. 


Bạn cũng có thể kiểm soát được phương thức trả 
lời. Bạn đã bao giờ lưu ý tới nghỉ thức cần có khi bạn 
vượt qua ai đó để đi vào phòng hoặc khi ở trên thang 
máy chưa? Bạn mỉm cười, người kia cũng mỉm cười. 
Nếu bạn mỉm cười và gật đầu, người kia cũng mỉm 


—173— 


KHÔNG THẾ BỊ LÙA DỐI 


cười và gật đầu. Bạn chào và người kia sẽ chào lại. 
Người tạo ra phản ứng trong các tình huống là người 
kiểm soát được phương thức trao đổi. 


Nhịp độ của cuộc trò chuyện cũng tương tự. Hãy 
thử nghiệm. Hãy đặt cho ai đó một câu hỏi mở —~ một 
câu hỏi không thể trả lời bằng từ “đúng” hoặc “sai” — 
thật chậm rãi và có chủ tâm. Để ý xem người đó cần 
bao nhiêu thời gian để trả lời. Sau đó, hãy hỏi một 
câu hỏi thật nhanh và câu trả lời chắc chắn cũng được 
nói ra với tốc độ tương tự. 


Để phát giác sự dối trá hiệu quả nhất, bạn có thể 
dẫn dắt cuộc trò chuyện theo một hướng cụ thể. Bạn 
có thể làm việc này rất hiệu quà chỉ với một vài ngôn 
từ được lựa chọn kỹ. Sau khi người đó mở lời, bạn có 
thể sử dụng những từ ngữ mấu chốt dưới đây để đưa 
lưồng thông tin đi theo bất kỳ hướng nào bạn chọn. 
Chúng có thể được sử dụng để khai thác thông tin từ 
bất kỳ cuộc trò chuyện nào. 


1. Nghĩa là sao... Nói từ này sau khi người đó nói 
sẽ hướng suy nghĩ của người đó và cuộc trò chuyện 
tới hình ảnh rộng hơn. Nó sẽ cho phép bạn có cái 
nhìn rố hơn về vị trí tổng thể của người đó. Người đó 
sẽ đưa ra lý do về vị trí mà mình có. 

Ví dụ 1 

“Tôi là người được trả lương cao nhất tại viện này.” 


“Nghĩa là sao?” 


—174— 


DAVID ví. LIEBERMAN 


“Tức là tôi là người duy nhất có kinh nghiệm và 
trình độ làm công việc này. Tôi đã rất cố gắng vươn 
__ lên suốt mười lăm năm liền,” 

Ví dụ 2 

“Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc.” 

“Nghĩa là sao?” 

“Tức là sếp cho phép tôi chịu trách nhiệm khi ông 
ấy đi vắng. Nếu anh có bất kỳ vấn đề gì, anh sẽ phải 


A* 


gặp tôi. 


2. Và... Câu trả lời này cung cấp cho bạn những 
thông tin bổ sung. Bạn có thể thu thập thêm chỉ tiết 
liên quan đến vị trí của người đó. 

Ví dụ i 


“Rất tiếc, nhưng đó là cách tốt nhất chúng ta có 
thể làm.” 


“Lời chào hàng vẫn thế. Chúng ta đã xem xét lịch 
lên giá và giao hàng ba lần rồi.” 

Ví dụ 2 

“Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ công việc.” 

“Và...” 

“Có nghĩa là tất cả mọi việc - kiểm kê, lên kế 
ạch và quan hệ với nhân viên.” 


—38—= 


KHÔNG TH BỊ LỪA DỐI 


3. Vậu là... Câu trả lời này làm cho người đó nói cụ 
thể hơn, cung cấp thêm cho bạn những chỉ tiết về vị 
trí của người đó. 

Ví dụ 1 

“Tôi đưa cho bà cấp độ điều trị tốt nhất rồi đấy.” 

“Vậy là...” 

“Nếu bà đến chỗ tôi, tôi sẽ lấy xét nghiệm máu và 
chụp X quang.” 

Ví dụ 2 

“Công ty chúng tôi bảo đảm sự ổn định về công 
việc cho anh.” 

“Vậy là...” 

“Nếu anh phải xin vắng mặt, công việc của anh ở 
đây vẫn được giữ cho anh.” 

4. Giờ thì... Câu trả lời này buộc người đó giải 
thích vị trí của mình bằng hành động cụ thể. Người 
đó sẽ tiếp tục nói cho bạn biết chính xác ý người đó là 
gì và điều đó áp dụng với bạn như thế nào. 

Ví dụ 1 

“Chính sách của chúng tôi là hậu thuẫn các cổ 
đông của mình.” 

“Giờ thì...” 

“Anh có thể theo chúng tôi hoặc theo con đường 
riêng của mình. Cái đó tày anh.” 


—176— 


DAVID d. LIEBERMAN 


Ví dụ 2 


“Chúng tôi cung cấp sự bảo đảm tốt nhất trong 
lĩnh vực này.” 


“Giờ thì...” 
“Anh có thể ký vào đây, và chúng ta sẽ hoàn tất 
khâu giấy tờ.” 


NĂM BẮT CÁI CỤ THỂ 

Nhiều khi bạn có được câu trả lời, nhưug nó không 
làm bạn hài lòng. Đây là một vài cách rất hay để thu 
hẹp một câu trả lời mơ hồ, nhằm đem lại cho bạn câu 
trả lời trung thực và trực tiếp hơn. Hai yếu tố chính là 
suy nghĩ và hành động. Những câu trả lời đưới đây 
cho biết cách thu được một câu trả lời cụ thể. 

|. Phản ứng trước một ý kiến hoặc niềm tin 

Ví dụ 

“Tôi không nghĩ cuộc gặp gỡ suôn sẻ.” 

“Tình hình thế nào?” (đáp lời chung chung) 

“Tôi chỉ không nghĩ uậu, có sao không?!” 

Trả lời bằng một số câu hỏi sẽ tạo ra một câu trả 
lời hữu ích hơn: 

“S0 uới cúi gì?” 


“Mọi chuuện mới uớ uẩn thế nào?” 


—177— 


KHÔNG TH BỊ LỪA DỐI 


Nếu bạn đề nghị nói rõ hơn, người đó sẽ cảm thấy 
buộc phải trả lời. Tương tự như vậy, đặt một câu hỏi 
chung chung để đáp lại một lời nói chung chung chỉ 
càng dãn đến nhiều hơn các câu nói chung chung. 

2. Phản ứng trước thái độ do dự 
Ví dụ 

“Tôi không biết liệu mình có thể không.” 

“ý anh là gì, tôi không rõ?” hoặc “Tại sao anh 
không thể?” (đáp lời chung chung) 

“Tôi chỉ không biết thôi mà.” 

Một số câu trả lời sẽ tạo ra một câu trả lời hữu 
ích hơn: 

“Cụ thể thì điều gì ngăn cản anh?” 

“Phải có gì xảu ra uới anh thì mới thế chứ?” 

“Nếu anh làm được thì có gì khác nào?” 

Bạn có thấy những câu đáp cụ thể thu hẹp câu trả 
lời lại không? Hãy sử dụng kỹ thuật này bất cứ khi 
nào bạn muốn làm sáng tỏ một câu trả lời mơ hồ. 


HÃY ĐỂ SỰ THẬT ĐƯỢC NÓI RA 


Những từ ngữ nào đơn giản mà lại tác dụng hơn 
những từ khác? Sau đây là ba từ đó: 


Bởi uì: Chúng ta tự động chấp nhận rằng một lời giải 
thích là có giá trị, nếu lời giải thích ấy đi sau từ này. 


—178— 


Hãu cùng: Từ này tạo ra một không khí nhóm và 
tạo nên hiệu ứng “đồng hội đồng thuyền”. Đó là một 
từ tích cực giúp tạo nên hành động. 

Thư: Từ này có một động lực rất mạnh, bởi vì nó 
hàm ý rằng bạn sẽ không thành công, vì nó truyền tải 
một trạng thái tâm lý “thật là tai hại”. Tất cả chúng ta 
đều thích thử mọi việc. Câu đưới đây sử dụng cả ba từ 
trong một kết cấu hoàn toàn chẳng đem lại ý nghĩa gì 
nhưng có vẻ lại có ý nghĩa. 

“Hãu cùng thử xem nhé, bởi uì nếu nó không hiệu 

quả chúng ta luôn có thể trở lại lối cũ mà.” 

Rõ ràng bạn không đưa ra lý do gì để người đó hành 
động nhưng dường như nó lại có ý nghĩa như thế. 

Một người sẽ đề phòng chỉ khi người đó cảm thấy 
bị tấn công, vì thế tại sao lại tấn công? Hãy xem xét 
những cái lợi của việc sử dụng những từ ngữ này để 
có được sự thật. 

“Câu đã lấu s đô la trong số tiền chỉ Uuặt à?” 

“Tại sao cậu lại lãu s đô la trong số tiên chỉ uặt?” 

“Đừng có lãu tiên ở khoản chỉ Uặt nữa!” 


Cả ba câu này có điểm gì chung? Chúng đều quy 
tội và chắc chắn tất yếu tạo ra một phản ứng: “Tôi có 
lấy đâu!” Nếu bạn muốn biết liệu người đó có lấy tiền 
không, chỉ cần nói: “Số tiền chúng ta lấy ở khoản chỉ 
ặt à? Hãy cố gắng dùng đưới 1o đô la mỗi lần, bởi vì 
hư thế tốt hơn.” Bạn có thấy câu này dễ chịu không? 


—179— 


KHÔNG THẾ BỊ LỬA DỐI 


_—kmSn5——— ———————— 


Nó đẽ khai thác sự thật hơn vì không ai cảm thấy 
phải đề phòng cả. 

Hãy sử dụng những từ này — bởi uì, hấu cùng và 
thử — bất cứ khi nào bạn muốn có được thông tin mà 
không tỏ ra quy kết hay đòi hỏi người đó. 


NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT 


Giờ bạn đã được trang bị đầy đủ để khai thác sự thật 
từ bất kỳ tình huống hay cuộc trò chuyện nào. Nhưng 
bạn không thể làm được gì nếu bạn không tài nào 
chen nổi một lời. Nếu bạn ở trong tình huống không 
thể cất lời, bởi vì người đó cứ nói liên tục hoặc liên 
tục chen ngang, thì dưới đây là một số cách rất hữu 
hiệu để thay đổi tình thế.*Mười bảy mẹo sau sẽ khiến 
người đó phải im lặng. Hãy sử dụng bất kỳ mẹo nào 
bạn cảm thấy thích hợp nhất với tình huống. Chúng 
có tác dụng dựa trên hai góc độ nhạy cảm của bản 
tính con người - cái tôi và tính tò mò. 
1. “Anh là một người khôn ngoan; cho phép tôi hỏi 
một câu nhé!” 
2. “Cho tôi hỏi ý kiến anh về một việc nhé.” 
3. “Có lẽ tôi là người đầu tiên kết thúc được một câu 
nói khi có mặt anh?” 


4. “Đừng tỏ thái độ bàng quan bằng việc ngất lời 


người khác. 


—180— 


5. “Rất tiếc nếu sự thật trái với ý kiến của anh, nhưng 
tôi muốn biết...” 

6. “Có lẽ anh có thể giúp tôi việc gì đó.” 

7. “Tôi biết rằng anh muốn tôi hỏi anh câu này.” 

8. “Anh là người duy nhất biết câu trả lời cho vấn 
đề này.” 

9. “Tôi hy vọng tin này không làm anh choáng váng.” 

10. “Trước khi anh nói gì khác, hãy trả lời câu này đã.” 


_ 
_ 


- “Tôi muốn toàn tâm chú ý đến những gì anh đang 
nói, vì thế hãy để tôi làm việc này.” 

12. “Tôi hy vọng điều này không làm anh khó chịu, 
nhưng...” 

13. “Tôi không muốn anh bỏ qua chuyện này.” 

14. “Đây là lần cuối càng anh nghe thấy điều này.” 

15. “Anh có trí nhớ tốt quá! Tuyệt, vậy anh sẽ không 
quên chỉ tiết này.” 

16. “Tôi lấy làm tiếc nếu câu nói đở dang của tôi xen 

vào phần mở đầu của anh.” 


17. “Theo những lời này...” Nó dễ dàng thay đổi cuộc 
trò chuyện khi bạn bắt đầu với những suy nghĩ sau 
chót của người khác. 


—181-—— 


4 


CUỘC ĐẤU TRÍ 


“Tôi khác với Washington, tôi có chuẩn mực nguyên tắc 
cao hơn, lớn hơn. Washington không biết nói dối. 
Tôi thì biết, nhưng tôi không làm thế.” 

Mark Twain 


DAVID J. LIEBERMAN 


hương này cung cấp cho bạn hai công cụ đầy uy 

lực. Công cụ thứ nhất giúp bạn biết cách tránh 
bị lừa dối. Còn với công cụ thứ hai, bạn sẽ biết cách 
tìm ra ý định thật sự của một người trong bất kỳ tình 
huống nào. 


SỰ PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC: 

TRÁNH NÓI DỐI 
Mọi người thường nói “Lấy thủ để công”. Vì vậy, một 
khi người khác nói dối bạn , bạn có thể dễ dàng biết 
› được sự thật bằng những kỹ thuật mà bạn vừa học. 
Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để xử lý một lời dối trá 
là trước khi nó trở thành lời dối trá. Có nhầm lẫn 
không? Không, cách này có thế có tác dụng. Dưới đây 
là một kỹ thuật để ngăn chặn không cho một mối 

nghỉ ngờ trở thành một lời đối trá. 


Phương phớóp T1 


Đây là phương pháp được sử dụng khi bạn muốn có 
sự thật vì nó liên quan đến cách ứng xử trước đó của 
một người. Một kịch bản có thể xảy ra: một vị phụ 
huynh nghi ngờ cậu con trai mười hai tuổi của mình 
đang hút thuốc lá. Những cách tiếp cận dưới đây 
được liệt kê theo trật tự từ tồi nhất đến tốt nhất. 


—185— 


a. “Mày đã hút thuốc bao giờ chưa? Tao sẽ giết 
mày nếu tao biết mày làm vậy.” Cách tiếp cận này rất 
đáng sợ, nhưng tiếc rằng nó lại quá quen thuộc. 
Trong cơn bực tức, bà mẹ đã gắn việc thú nhận sự 
thật với hình phạt. Điều này phá tan bất kỳ động lực 
nào để cậu con trai thú nhận. Chắc chắn bà ấy sẽ 
nhận được lời nói dối. 


b. “Ông tướng đang tập hút thuốc đấy à?” Cách 
này tốt hơn một chút vì người mẹ chứng tỏ rằng mình 
có chút bằng chứng. Cách tiếp cận như vậy đôi khi 
cũng có tác dụng. Đứa trẻ không muốn đeo thêm tội 
đối trá vào hành động hút thuốc rành rành của mình. 


c. “Mẹ muốn nói chuyện với con về việc con hút 
thuốc.” Đây là những gì tôi gọi là cách tiếp cận theo 
hướng thừa nhận. Đứa trẻ cảm thấy mẹ mình đã biết 
nó đang hút thuốc. Trọng tâm của lời đề nghị là nói 
chuyện về việc đó. Bà mẹ có thể nhận được câu trả 
lời: “Con không muốn nói về chuyện đó.” Tuy nhiên, 
sự thật đã được tiết lộ trong câu nói ấy. 

d. “Mẹ biết tất cả chuyện hút thuốc và giấu giếm 
quanh co của con. Con biết mẹ không vui về chuyện đó, 
nhưng mẹ chỉ muốn con hứa với mẹ rằng con sẽ không, 
uống rượu cho tới khi con đủ 21 tuổi.” 

Đây là cách tốt nhất vì nó có tác dụng ở nhiều cấp 
độ. Thứ nhất, nó có lập trường theo hướng thừa nhận 
— bà mẹ “biết tất cả chuyện hút thuốc”. Thứ hai, nó sử 
dụng hai chi tiết hiển nhiên (xem Chương 5). Các 


—186— 


EBERMAN 


`. 


cụm từ “giấu giếm quanh co” và “con biết mẹ không 
vui về chuyện đó” tạo ra sắc thái trung thực. Đứa trẻ 
nghe thấy hai chi tiết mà nó biết là đúng: nó đang 
giấu giếm và mẹ nó không hài lòng việc nó hút thuốc. 
Do đó, nó sẵn lòng chấp nhận những lời nói tiếp theo. 
Thứ ba, bà mẹ cho cậu con trai một giải pháp dễ 
dàng. Tất cả những gì cậu phải thực hiện là hứa 
không uống rượu. Không có sự đe dọa hay trừng phạt 
nào, chỉ là những lời nói trung thực đi kèm với một 
thỏa thuận mà cậu tin rằng cũng chân thật. 

Dưới đây là những nguyên tắc chỉ đạo cần ghi nhớ 
cho tình huống này: 


1. Giả định nghỉ ngờ của bạn như một sự thật. 

2. Nêu ra ít nhất hai chi tiết hiển nhiên (những sự 
thật bạn biết đều là đúng). 

3. Chuyển trọng tâm từ đe đọa sang đề nghị. 

4. Lời đề nghị cần phải khiến người đó cảm thấy 
đề chấp nhận và nghe hợp lý. 


Phương phớp 2 


Phương pháp này được sử dụng khi bạn muốn có sự 
thật vì nó liên quan đến một quyết định mới. Nó là 
một chiến lược đơn giản nhưng rất hiệu quả để tránh 
bị lừa gạt. Thường thì người ta muốn nói cho chúng 
ta sự thật, nhưng nói dối lại đễ đàng hơn. Người đó 


&á 187— 


ĐÀ ` KHÔNG THỂ BỊ LỬA DI ¬ 
biết câu trả lời bạn muốn nghe và sẽ cho bạn câu trả 
lời ấy dù người đó có tin hay không. 

Tuy nhiên, nếu người đó không biết bạn muốn gì 
thì người đó sẽ không thể lừa dối bạn. Hãy xem xét 
những ví dụ dưới đây và lưu ý xem cách nói thứ hai 
che giấu câu hỏi thật sự của bạn như thế nào. 


s “Chúng ta đang tiến hành cơ cấu lại một số vị trí. 
Anh có muốn làm việc trực tiếp dưới quyền tôi trong 
vấn đề tài chính không?” Hay: “Chúng ta đang 
thuyên chuyển một số người. Anh có thích có thêm 
kinh nghiệm về tài chính hoặc tiếp thị không?” 

s “Anh có muốn em nấu ăn cho anh tối nay không?” 
Hay: “Anh thích ăn ở nhà hay ăn tiệm tối nay?” 

s “Tôi đang nghĩ cách rủ Rhonda. Cậu nghĩ gì về 
cô ấy?” Hay: “Cậu nghĩ thế nào về Rhonda?” 


Khi sử dụng kỹ thuật này, bạn cần bảo đảm rằng 
điều bạn muốn phải được ẩn giấu và như vậy người 
đó sẽ cho bạn câu trả lời trung thực nhất. 


BIẾT RÕ KẺ THÙ: BIẾT RÕ KẺ NÓI DỐI 
VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI ĐÓ 
Ví dụ dưới đây minh chứng một quy trình đang trở 
nên phổ biến trong các bài kiểm tra tuyển nhân viên. 
Các câu hỏi sau đây được dàng để hỏi những ứng viên 
có triển vọng nhằm quyết định xem người đó có phải 


—188— 


DAVID .!. LIEBERMAN 


là người trung thực không. Nếu bạn thực sự muốn 
được tuyển dụng, bạn sẽ trả lời những câu hỏi này 
như thế nào? 

Anh đã bao giờ ăn cắp bất kù thứ gì trong cuộc 
đời rnình chưa? 

Anh đã bao giờ uượt đèn đỏ chưa? 

Bạn bè của anh có người nào từng ăn cắp trong 
cáè siêu thị không? 

Anh đã bao giờ có ú định sát hại ai đó chưa? 


Nhiều người trong chúng ta phải trả lời “Có” với 
hầu hết những câu hỏi như thế này. Và đó chính là 
câu trả lời mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Tại 
sao? Bởi vì câu trả lời trung thực là “Có” đối với hầu 
hết chúng ta - trừ các vị thánh. Nhiệm vụ của nhà 
tuyển dụng là tìm những người trung thực. Ăn cắp 
một thỏi kẹo cao su khi bạn mới 12 tuổi không làm 
cho bạn trở thành người xấu hay một nhân viên đáng 
chê trách. 


Mục tiêu của quy trình này không phải là quyết 
định xem người đó có lỗi hay không, mà là để biết 
người đó có trung thực không. Ít nhất, bạn có thể giải 
quyết tình huống bằng sự thật. Giả sử cậu con trai 
đang độ tuổi thiếu niên của Martha bỏ nhà sống lang 
thang ngoài đường phố suốt hai năm qua và muốn trở 
về nhà. Biết rằng con trai mình đã nghiện cocaine, bà 
rất lo lắng không biết nó có thật sự bỏ được hành vi 
của mình hay không. Bà bảo cậu bé rằng cậu có thể trở 


—189— 


KHÔNG THIẾ BỊ LỪA DỐI 


về chỉ với điều kiện cậu chịu theo một chương trình cai 
nghiện. Có lẽ thăng bé sẽ đồng ý, và nếu nó nói dối nó 
cũng sẽ đồng ý với những thỏa thuận của bà. Cách này 
không giúp Martha biết được ý định thật sự của con 
trai mình. Nhưng Martha đã đọc cuốn sách này và bà 
sẽ bảo con trai rằng cậu có thể về nhà nếu cậu bỏ tiếp 
xúc với ma túy — không bao giờ làm bất kỳ việc gì liên 
quan đến ma túy. Câu trả lời của cậu con trai sẽ tiết lộ 
cam kết của cậu ta, đó mới là mối quan tâm thật sự. 
Rõ ràng con trai bà ấy khó có thể bỏ nghiện được ngay. 
Vì thế nếu cậu chứng tỏ rằng cậu có thể làm vậy, bà mẹ 
biết cậu đang nói đối. Tuy nhiên, nếu cậu nói mình 
không thể nhưng sẽ cố gắng đần dần thì bà biết rằng 
cậu nói thật. 

Mách nước nhanh: Nói chung mọi người nói dối 
đều có lý do. Nếu không có lý do gì - không có động 
cơ — thì chắc chắn bạn sẽ có được sự thật. Do đó, bạn 
cần đề nghị nói ra sự thật trước khi người đó có lý do 
để nói dối bạn. Lợi thế lớn nhất của bạn là bạn biết 
mình đang phải đối phó với loại người nào. Thời 
điểm tốt nhất để hỏi người bán hàng về chất lượng 
sản phẩm không phải là sau khi bạn nói cho người đó 
biết bạn định mua thứ gì. Tại sao? Bởi vì người đó 
cảm thấy rằng nói dối bạn sẽ có lợi cho mình. Tuy 
nhiên, nếu bạn nói điều này - dĩ nhiên, rất tình cờ - 
trước khi bạn nói ra ý định mua hàng thì người đó sẽ 
không có động cơ thật sự nào để không nói ra sự thật. 


—190—— 


.Ñ củ ` ĐAVID .I, LIEBERMAMN Hi n 

Khi bạn tìm cách đánh giá sự trung thực và cam 
kết của một người, hãy đưa ra một giải pháp mà bạn 
biết là rất khó khăn. Nếu người đó thừa nhận khó 
khăn trong giải pháp của bạn, người đó sẽ rất nghiêm 
túc trong ý định thực hiện mục tiêu cụ thể ấy. Nếu 
người đó sẵn sàng đồng ý với giải pháp, thì người đó 
có những động cơ kín đáo và không trung thực. 


—191— 


5 


NHỮNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN 


“Những lời nói dối vô hại vừa đủ làm tăng sức thuyết phục” 
David J. Lieberman 


DAVID 4. LIEBERMAN 


hương này đưa ra những kỹ thuật tiên tiến nhất 
~ để có được sự thật. Sử dụng kết hợp biện pháp 
thôi miên và một hệ thống do tôi phát triển được gọi 
là Kịch bản thôi miên, bạn sẽ có thể đưa ra những 
mệnh lệnh trực tiếp tác động vào tâm trí vô thức của 
một người trong cuộc trò chuyện mà người đó không 
hề nhận biết được. Thông qua quy trình này, bạn có 
thể thuyết phục người đó nói ra sự thật với hiệu quả 
tối đa. Những kỹ thuật này rất đặc biệt, vì thế hãy sử 
dụng chúng một cách thận trọng và có cân nhác. 


CÁC MỆNH LỆNH KÈM THEO 


Kỹ thuật này được sử dụng để gắn chặt những gợi ý 
trực tiếp vào tiềm thức. Những mệnh lệnh kèm theo 
chỉ là những mệnh lệnh được gắn vào một câu nói. 

Chúng có thể được sử dụng kèm theo cả những 
phương án tấn công và những viên đạn bạc. Để chứng 
mỉnh, các mệnh lệnh gắn theo được in nghiêng trong 
câu dưới đây. 

“Nếu anh muốn nói sự thật hoặc không nói sự 
thật, điều đó hoàn toàn tùy vào anh.” 

Câu này được tâm trí có ý thức tiếp nhận nguyên 
vẹn. Mệnh lệnh - nói sự thật — trực tiếp truyền tới 


—198— 


KHÔNG THẺ BỊ LỪA DI 


tiềm thức. Kỹ thuật này rất đơn giản và chỉ có hai tiêu 
chí. Thứ nhất, để có hiệu quả tối đa, mệnh lệnh cần 
bắt đầu bằng một động từ hành động, vì bạn đang 
yêu cầu tâm trí làm việc gì đó. Thứ hai, toàn bộ mệnh 
lệnh phải được tách khỏi phần còn lại của câu nói 
đang sử dụng cái được gọi là một tín hiệu tương tự. 
Bạn làm nổi bật phần mệnh lệnh bằng một trong 
những cách sau đây: (1) Giảm hoặc tăng âm lượng 
giọng nói của mình một chút trong khi nói ra mệnh 
lệnh. (2) Ngay trước câu mệnh lệnh chèn một quãng 
nghỉ ngắn. Chẳng hạn: “Đôi khi chúng ta chỉ... trở 
nên mê hoặc... trước những gì chúng ta đang đọc.” 
(3) Dùng động tác bằng tay trong khi đưa ra mệnh 
lệnh sẽ ngay lập tức làm tâm trí có ý thức xao nhãng 
và câu nói gắn theo được tiếp nhận bởi tâm trí vô 
thức như một mệnh lệnh. Bạn không cần có một cử 
chỉ quá lộ liễu hoặc một quãng nghỉ quá đài. Điều này 
sẽ chỉ làm cho người đó rối trí và nghỉ ngờ những gì 
bạn đang làm. Mục tiêu là hãy tự nhiên và thoải mái. 

Dưới đây là ví dụ chung cho thấy những điều này 
được sử dụng như thế nào. Các mệnh lệnh gắn theo 
được in nghiêng. 

“Tôi không muốn anh nói ưới tôi trừ phi anh muốn 
vậy. Bây giờ nếu anh tự nợhĩ trong lòng về điều tôi 
muốn nói uới anh, thì hãy cứ nói ra. Khi anh nhận ra 
đâu là một quuết định đúng, anh sẽ nói cho tôi biết sự 
thật. Như thế chúng,ta có thể gạt bỏ mọi chuuện.” 


—196— 


DAVID v. LIEBERMAN 


3-ä-»2~† 


Kỹ thuật này rất kỳ lạ. Nó có tác dụng vì khi bộ não 
nhận được vài thông điệp mà nó xem là trung thực, 
nó trông đợi những gì tiếp theo - lời gợi ý - cũng 
trung thực. Chừng nào gợi ý không quá sai, bộ não sẽ 
chấp nhận đó là sự thật. 


Quy trình rất đơn giản. Bạn đưa ra bốn tuyên bố 
trung thực, tiếp theo là một gợi ý, sau đó ba tuyên bố 
trung thực rồi đến hai gợi ý, tiếp đến là hai tuyên bố 
trung thực và ba gợi ý, cuối cùng là một tuyên bố trung 
thực và bốn gợi ý. Những tuyên bố trung thực có thể là 
về bất kỳ điều gì — căn phòng bạn đang ngồi, thời tiết, 
bất kỳ điều gì mà bộ não không thể bác bỏ. Những gợi 
ý cần liên quan đến những gì bạn muốn người đó làm. 
Bằng cách gắn những tuyên bố có thể xác minh bên 
ngoài với một gợi ý cụ thể, bạn đang dẫn dắt chủ thể 
của mình tới chỗ chấp nhận gợi ý của mình. 


Kịch bản 


Một thanh tra cảnh sát đang tìm kiếm lời thú nhận 
từ kẻ tình nghỉ. Những câu nói được gạch chân là 
những tuyên bố trung thực và những từ được in 
nghiêng là những gợi ý. Bạn cũng có thể kết hợp kỹ 
thuật này với những mệnh lệnh gắn theo, được để 
trong dấu ngoặc đơn. 


Khi anh ngồi vào ghế. hãy tư hỏi xem mình cần 
làm gì. có lẽ anh đang cân nhắc lưa chon của mình. 


—107— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


Anh muốn làm những øì tốt nhất cho mình và điều đó 
sẽ là (cho tôi biết những gì đã xảu ra). 


phía anh) và tôi muốn anh (thấu những cái lợi của 
uiệc nói ra sự thật). 


Xem nào, anh muốn ra khỏi nơi này. Và anh biết 
rằng tôi không có thời gian để ngồi đây với anh cả 
ngày. Cất gánh nặng nàu có thể làm anh cảm thấu 
tốt hơn. Anh sẽ giúp chính mình thoát khỏi đau khổ 
và anh có thể (Hiếp tục cuộc sống của mình khi 
chuuện nàu đã kết thúc). 


Tôi biết anh lang thang ngoài phố gần hết đời mình. 
Đâu là cơ hội để anh đổi đời. (Hãu nghĩ đến các khả 
năng) cho anh nếu anh (thành khẩn). Anh sẽ có thể 
(có một công uiệc đáng trọng) uà (chăm sóc gia đình 
mình tốt hơn). 


NHỮNG SÁNG TẠO VÔ THỨC 


Kỹ thuật này sử dụng những mệnh lệnh đi kèm theo 
một cách hoàn toàn mới. Bạn có thể đưa ra một gợi ý 
dẫn đến một hành động có thể hiếu được để quan sát 
những dấu hiệu đối trá mà không cần tiếp tục tra vấn 
người đó. Hãy quan sát cách ứng xử đi theo câu nói 
của bạn. Chúng thường diễn ra vào một thời điểm 
nào đó trong cuộc trò chuyện của bạn. 


—108— 


Ví dụ 
“Tôi không nói rằng anh cần ngồi thẳng đậu nếu 
như anh đang nằm.” 
“Tôi không biết liệu có phải anh đang nói đối 
không. Trừ phi anh cảm thấu muốn chớp mắt thật 
nhanh nếu như anh nói đối.” 


“Nếu anh... giống như những gì anh đang đọc 
được... thì anh có thể... mỉm cười... ngau bâu giờ.” 


Với kỹ thuật này, bạn kèm theo một mệnh lệnh mà 
bạn sẵn sàng quan sát. Đưa ra càng nhiều mệnh lệnh 
càng tốt. Chỉ cân chắc chắn rằng bạn làm theo một 
quy trình tương tự như quy trình áp dụng với các 
mệnh lệnh gắn theo. 


PHÂN TÁCH 
Quy trình này giúp người đó cảm thấy thoải mái hơn 
với việc nói ra sự thật. Nó chia người đó thành hai 
con người riêng biệt. Tất nhiên là không phải bằng 
một lưỡi cưa! Thực tế là bạn đang phân tách người đó 
về mặt tỉnh thần — đặt hai phần của một người ở thế 
đối lập nhau. 


Thực vậy, đó chính là con người cũ đang nói đối 
với con người mới, con người không bao giờ làm bạn 


—100— 


=................. 6 
tổn thương. Quy trình này loại bỏ rất nhiều tội lỗi cho 
người đó bởi vì người đó không còn cảm thấy phải 
thanh minh cách hành động mà “cái tôi trước đây” 
của họ phải chịu trách nhiệm. Quy trình phân tách 
này điều trị rất thành công những nỗi sợ hãi. 


Trong cuộc trò chuyện, bạn hãy tiếp tục nhắc lại 
những câu tương tự dưới đây. Hãy bảo đảm rằng 
chúng đối lập cái tôi cũ với cái tôi mới của người đó. 

“Có lẽ cói tôi cũ của anh chịu trách nhiệm Uề 
chuuện nàu. Nhưng tôi biết giờ đâu anh sẽ chẳng 
bao giờ làm như uậu.” 


“Anh là một con người khác so uới chính anh 
trước kia. Tôi chắc rằng anh thậm chí thấu buồn uới 
bản thân mình hơn cả tôi Nhưng anh không còn là 
loại người như thế nữa.” 


“Anh chỉ phải chịu trách nhiệm ưới uiệc mình là ai 
lúc nàu thôi. Anh là típ người trung thực uà đáng 
tin cậu.” 

Những câu nói đơn giản này bắt đầu làm người đó 
giảm sự đề phòng. Nhiều lúc, chúng có tác dụng ngay 
lập tức; nhiều lúc lại cần phải có thêm thời gian. Tuy 
nhiên, nếu người đó tiếp tục được nghe đi nghe lại 
những câu này, người đó sẽ bị khuất phục và bạn sẽ 
có được sự thật. 


——200—— 


ĐAVID J. LIEBERMAN 


ÁM HIỆU BẰNG MÁT 


Kỹ thuật này rất công hiệu và nó dựa theo nguyên tắc 
dưới đây. Khi một người suy nghĩ, người đó sử dụng 
những vùng khác nhau của não bộ, nó ty vào thông 
tin mà người đó đang được tiếp cận. Quy trình này có 
thể nhận biết bằng cách nhìn vào mắt người đó. 


Với những người thuận phải, trí nhớ hình ảnh 
được tiếp cận bằng ánh mắt nhìn lên và sang bên trái. 
Với những người thuận trái, thì ngược lại: ánh mắt 
hướng lên và sang bên phải. Khi một người thuận 
phải tìm cách sáng tạo một hình ảnh hoặc sự thật thì 
mắt người đó nhìn lên và sang bên phải. Và ngược lại 
với những người thuận trái. 

Tại sao bạn lại không thử cách này? Bạn có nhớ 
chiếc xe hơi đầu tiên của mình màu gì không? Khi 
phải nghĩ đến điều đó, nếu bạn thuận phải, mắt bạn 
sẽ ngước lên và sang trái. Khi một quan chức chính 
phủ điều trần trước Quốc hội, mắt ông ấy ngước lên 
và sang trái mỗi lần ông ấy nhớ lại các thông tỉn - rõ 
ràng đây là dấu hiệu cho thấy ông ấy đang sắp đặt các 
sự thật vì ông ấy nhớ đến chúng, chứ không phải thêu 
đệt bất kỳ câu chuyện gì. Tôi suy nghĩ mãi về điều này 
cho tới khi tôi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh của ông 
ấy trên tờ tạp chí 7imes, ông ấy đang cầm một cây 
bút bên faqy trái. 

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này trong bất kỳ cuộc 
trò chuyện nào để xác định xem liệu người đó đang 


—201-— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


sáng tạo hay nhớ lại các thông tin. Đơn giản là quan 
sát ánh mắt người đó và bạn sẽ biết liệu người đó 
đang nhớ lại một sự kiện đã xảy ra hay đang bịa đặt 
một câu chuyện gì đó chưa hề xảy ra. 


LIÊN HỆ VỚI SỰ THẬT 


Bạn có nhớ những con chó nổi tiếng của bác sĩ, nhà 
sinh lý học người Nga I. P. Pavlov không? Trong các 
thí nghiệm của mình, ông đặt thức ăn vào miệng một 
con chó và đo lượng nước dãi tiết ra nhờ một ống dẫn 
được cấy vào miệng con chó. Nhưng trong quá trình 
thực hiện công việc, Pavlov chú ý thấy những con chó 
bắt đầu tiết nước dãi khi ông chỉ vừa mới bước vào 
phòng. Quá trình tiết nước dãi này có thể không phải 
là một phản xạ vì nó không xảy ra trong vài lần đìu 
tiên Pavlov vào phòng; nó chỉ xảy ra khi con chó biất 
rằng sự xuất hiện của Pavlov báo hiệu sắp có thức ăn. 
Tức là, sự xuất hiện của Pavlov có liên hệ với một cơ 
hội: thức ăn. Ông gọi đây là một phản xạ tâm lý hoặc 
phản xạ có điều kiện. 

Chúng ta có thể thấy nhiều ví dụ về các phản xạ có 
điều kiện trong cuộc sống hàng ngày. Có lễ mùi rượu 
vodka làm bạn nôn nao vì bạn đã có một trải nghiệm 
tồi tệ với nó vài năm trước. Hoặc một bài hát nào đó 
vang lên trên đài và bạn nhớ đến một người bạn mà 
bạn đã quên lãng nhiều năm. Đây là các mối liên hệ. 


——2023—— 


CỐ BAVEU.LIEBERMAN 
Một mối liên hệ là một sự liên kết giữa một loại cảm 
xúc cụ thể hoặc một trạng thái tình cảm với một tác 
nhân kích thích duy nhất — một hình ảnh, âm thanh, 
tên gọi hoặc mùi vỊ. 

Chúng ta sẽ sử dụng nguyên tắc tương tự nhưng 
khai thác nó theo một cách hoàn toàn mới. Trong 
môn bài poke, có một biểu hiện được gọi là “lộ”. Đó 
là khi người chơi có một cử chỉ vô thức trong một 
tình huống cụ thể. Chằng hạn, mỗi khi thấy bồn 
chồn, người đó lại chớp mắt, nhìn xuống hoặc di 
chuyển mắt theo một cách nhất định. Những người 
chơi chuyên nghiệp tìm cách nhận biết điều này 
nhằm đoán biết rõ bài của người đó. 

Những gì bạn phải làm là khiến người đó có một 
biểu hiện “lộ” để bạn nhận biết người đó nói dối 
trong bất kỳ trường hợp nào - lúc này hoặc trong 
tương lai. 


Nó vận hành như sau: hãy đặt một loạt câu hỏi mà 
người đó có thể trả lời trung thực và đễ dàng. Khi 
người đó trả lời, hãy liên hệ nó với một cử chỉ cụ thể. 
Sau đó, khi bạn hỏi một câu hỏi mà bạn không biết 
câu trả lời, hãy sử dụng mối liên hệ sự thật của bạn 
khi bạn đặt câu hỏi. Một cách vô thức, người đó sẽ 
cảm thấy bị ép phải trung thực giống như những con 
chó của Pavlov biết đến giờ được ăn mỗi khi ông 
bước vào phòng. 


—203—— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Bạn không cần quá lộ liễu trong việc lựa chọn mối 
liên hệ hoặc các câu hỏi. Hãy bảo đảm các câu hỏi 
bạn nêu ra sẽ được trả lời trung thực. Và mối liên hệ 
không cần phổ biến đến mức nó có thể mất tác dụng 
khi được sử dụng thiếu cẩn trọng. Không nhất thiết 
phải nêu tất cả các câu hỏi ngay lập tức và không có 
con số định sẵn cho các câu hỏi bạn cần liên hệ. 

Chẳng hạn, khi chồng bạn đang ăn một món ăn 
mà anh ấy ưa thích, bạn có thể hỏi: “Anh có thích bữa 
tối không?” Sử dụng mối liên hệ khi bạn đặt câu hỏi; 
bạn có thể hơi nghiêng đầu sang một bên hoặc chạm 
tay lên mũi mình. Sau đó hãy hỏi một loạt câu hỏi — 
có thể bốn hoặc năm câu - trong khi tiếp tục sử dụng 
mối liên hệ mỗi lần bạn đặt câu hỏi. Thường xuyên 
củng cố mối liên hệ bằng cách thực hiện quy trình 
này — một câu hỏi/mối liên hệ. Chẳng chóng thì chầy 
phản ứng nhận được sẽ ăn sâu đến mức mỗi lần bạn 
muốn biết câu trả lời thật cho một câu hỏi, chỉ cần 
đặt câu hỏi và sử dụng mối liên hệ. 


THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC 
Kỹ thuật này nên được sử dụng như phương sách 
cuối cùng, với hy vọng rất lớn rằng quy trình này và 
tất cả những quy trình khác được thực hành với óc 
phán đoán, lương tri và lịch sự. 
Có thể sử dụng kỹ thuật thôi miên để điều trị 
chứng ám ảnh, rối loại lo lắng và hoảng loạn. Kỹ 


—204— 


DAVID .I.LIEBERMAN 


thuật này đảo ngược quy trình truyền dẫn một nôi 
ám ảnh trong đó sự thiếu trung thực tạo ra sự lo lãng 
thái quá. Nếu cơn đau có liên hệ với sự đối trá còn 
khoái cảm gắn với sự thật thì việc thú nhận trở thành 
cách duy nhất để giảm đau. 

Chúng ta sử dụng quy trình tương tự như liên hệ 
với sự thật. Bất cứ khi nào người đó đau đớn hoặc 
gặp chuyện tiêu cực — chẳng hạn bị gãy chân, cãi 
nhau với hàng xóm - bạn hãy liên hệ đến nó. Bất cứ 
khi nào người đó cảm thấy thất vọng hoặc bực tức, 
hãy liên hệ đến nó. Sau đó, hãy đặt câu hỏi với người 
đó, nếu bạn không có được câu trả lời mình muốn — 
nếu bạn cảm thấy người đó đang nói dối - hãy sử 
dụng mối liên hệ gây đau đớn. Người đó sẽ nhanh 
chóng hình dung việc nói đối bạn đồng nghĩa với đau 
đớn. Cách duy nhất để giảm cơn đau là nói ra sự thật. 
Để tăng mối liên hệ, hãy đối lập với một mối liên hệ 
khác gắn với những trải nghiệm hưng phấn - các vấn 
đề sinh lý, ăn uống, thư giãn, v.v... 


CÂU NỐI 


Trong Chương 2, chúng ta đã đề cập tầm quan trọng 
của sự hòa hợp. Khi chúng ta hợp ý với người khác 
thì việc giao tiếp của chúng ta rất suôn sẻ. Khi chúng 
ta cố ý tìm cách tạo mối quan hệ hòa hợp với ai đó — 
liên kết về mặt tâm lý — thì đồng thời chúng ta cũng 


—205—— 


KHÔNG THỂ BI LỬA DỐI 


tạo nên mối liên kết về mặt thể chất. Đó là khi chúng 
ta có hành động, tư thế hoặc tốc độ phát ngôn tương 
thích với người đó. Một khi bạn đã làm được điều 
này, bạn chuyển sang cái được gọi là ảnh hưởng. Điều 
này cực kỳ hiệu quả khi được thực hiện theo cách 
đưới đây: 


Sau khi thiết lập quan hệ hòa hợp với người khác, 
bạn cung cấp cho người đó tất cả mọi điều mà người 
đó có thể nghĩ về cuộc trò chuyện. Những câu nói này 
phản ánh chính xác suy nghĩ của người đó. Điều này 
liên kết bạn về mặt tâm lý. Sau đó, bạn dẫn dắt sưu 
nghĩ của người đó bằng cách giải thích tại sao sự thật 
lại là con đường tốt nhất để người đó lựa chọn. Và 
nếu quy trình này được thực hiện đúng, người đó sẽ 
làm theo. 


Ví dụ 


“Tôi biết rằng anh nghĩ anh chưa sẵn sàng cho tôi biết 
sự thật. Tôi chắc anh muốn toàn bộ cuộc trò chuyện 
này không điễn ra ngay lúc này và nó có thể kết thúc 
sớm. Tôi chắc rằng anh nghĩ tôi sẽ rất buồn vì anh và 
rằng chúng ta sẽ phải đấu tranh với nó. Anh có thể 
đang nghĩ anh không có lý do gì phải nói với tôi. Có 
thể, tôi đang làm to chuyện hơn bản chất sự việc. Tôi 
hiểu. Tất cả chúng ta đều có lúc nhầm lãn, và đây là 
sai lầm mà anh muốn gác bỏ. Tôi chắc tôi cũng sẽ 
cảm nhận đúng như anh nếu tôi ở vào tình thế của 


—206—— 


DAVID .J. LIEBERMAN 


anh. Nhưng vì tôi không ở vào tình thế ấy nên (ôi chỉ 
có thể nói uới anh những gì tôi cảm nhận ở địa uị 
của mình [cầu này bắt đầu dẫn dắt]. 

“Không sao. Chúng ta hãy cùng thảo luận trung 
thực. Anh cho tôi biết chính xác chuyện gì xảy ra và 
anh sẽ biết rằng chuyện đó không có gì. Tôi rất vui và 
tôi biết anh cũng sẽ vui, vì có thể bỏ qua mọi chuyện. 
Chúng ta có thể tiếp tục như thế. Hãy làm vậy vì nó 
có ý nghĩa với cả hai chúng ta.” 


CÁC YẾU TỐ CHẤM DỨT CUỘC ĐÀM THOẠI: 
NHỮNG CÂU NÓI XUẤT THÂN 


Những yếu tố chấm đứt cuộc đàm thoại là những câu 
nói kích thích trạng thái xuất thần. Nói cách khác, 
chúng làm cho người nghe tạm thời xuất thần trong 
khi bộ não người đó cố gắng xử lý thông tin. Hãy sử 
dụng chúng khi bạn cần giành thế kiểm soát cuộc trò 
chuyện hoặc liên kết các ý nghĩ lại với nhau. Chúng 
cho bạn một khoảng thời gian ngắn để thu thập 
những suy nghĩ của mình, trong khi người đó xao 
nhãng mạch suy nghĩ. Bạn có thể cần đọc kỹ những 
câu hỏi sau: 

1. “Tại sao anh lại hỏi tôi những gì tôi không 

biết chác?” 


2. “Anh có thật sự tin rằng anh biết không?” 


—2o7— 


10. 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


. “Anh có thể cho tôi... một ví dụ... có ích không?” 
. “Anh có thể bịa ra điều gì đó và nắm lấy nó.” 


. “Tôi hiểu những gì anh đang... nói... điều đó chằng 


làm nên sự thật.” 


. “Nếu anh trông đợi tôi tin chuyện đó thì anh đừng 


nên nói chuyện đó ra.” 


. “Câu hỏi của anh là những gì anh biết là sẽ diễn ra, 


phải vậy không?” 


. “Câu trả lời của anh nói lên những gì anh không biết.” 
. “Anh có tín rằng anh biết những gì mình 


nghĩ không?” 


“Anh từ bỏ một ý nghĩ như thế nào, một khi anh 
đã có nó?” 


- “Tại sao anh lại tin chuyện không hề có thật nhỉ?” 
- “Tại sao anh lại đồng ý với những gì anh đã biết nhỉ?” 
. “Có chuyện gì mà anh lại có suy nghĩ ấy nhỉ?” 

. “Anh cố gắng càng ít thì anh sẽ càng nhất trí...” 


. “Anh không có ý thức về những gì mình đã quên tư?” 


NHÌN NHẬN CHÍNH MÌNH 


Sức mạnh của sự kỳ vọng và các gợi ý có thể được sử 
dụng với những kết quả tuyệt vời. Trong khi bạn liên 


—2o8— 


DAVID 1l, LIEBERMAN 


tục kiên trì tìm kiếm sự thật từ ai đó, tâm trí của 
người đó có thể sẵn sàng đề phòng. Nhưng khi tâm trí 
của người đó quay sang chống lại chính nó, người đó 
sẽ bị khuất phục. 


Bạn đã bao giờ chú ý đến những gì xảy ra khi bạn 
mua một chiếc xe mới chưa? Đột nhiên dường như 
tất cả mọi người trên đường đều lái đúng kiểu xe đó. 
Hoặc nếu bạn đang ăn kiêng, bất kỳ chỗ nào bạn tới 
cũng đều là cửa hàng bánh hoặc kem. Thực tế không 
thay đổi, chỉ có quan niệm của bạn về thực tế là thay 
đổi. Khi bạn không thể thay đổi thực tế của một 
người để khai thác sự thật, hãy thay đổi cách người 
đó nhìn nhận thực tế. Cách này có thể rất hiệu quả. 


Nếu bạn nói với một người hàng xóm rẳng trong 
khu vực này có tình trạng đột nhập tư gia, thì trong 
vài ngày tới, bà ấy sẽ chú ý và thấy rằng những cái 
can trong ga-ra hình như không đúng chỗ; hộp thư có 
vẻ “kỳ cục”; xe hơi đi qua phố rất đáng nghỉ. Ban 
đêm, bà ấy sẽ nghe thấy mọi tiếng động trong nhà. Có 
lẽ bà ấy đã nghe thấy những âm thanh đó cả nghìn 
lần trước đó nhưng lúc này bà ấy mới nghe thấy thật 
sự. Lúc này dường như chúng có ý nghĩa gì đó. 


Mấu chốt cho việc sử dụng kỹ thuật này là đưa ra 
một gợi ý nhân tạo và để nó gắn chặt vào tâm trí một 
người. Kỹ thuật này làm cho người äó nghĩ lại hành vi 
của mình cho dù bạn có đối diện trực tiếp với người 
đó hay không. Hãy lưu ý rằng kỹ thuật này có thể tạo 


—209—— 


vo. cai i02) <4. 8. .ic -INế SEU SI ND (DU NGỘ 
ra tâm lý hoang tưởng nhẹ tạm thời, đặc biệt nếu hai 
hoặc nhiều người cùng đưa ra gợi ý như nhau. 


Kích bản 


Bạn nghỉ ngờ một đồng nghiệp đang ăn cắp văn 
phòng phẩm. 


Câu hỏi mẫu ï: “Samantha, chị có thấy mọi người 
đường như đang nhìn chị với vẻ cười cợt không?” Bạn 
có thể chắc rằng Samantha sẽ “thấy” mọi người đều 
đang nhìn mình, và việc này sẽ thu hút sự chú tâm 
của cô ấy cho tới khi cô ấy chấm dứt thói ăn cáp vặt. 

Câu hỏi mẫu 1T: “Samantha, tôi nghĩ cả văn phòng 
biết chuyện văn phòng phẩm - chị có thấy người ta 
nhìn chị chằm chằm không?” Cách này trực tiếp và 
thẳng thừng hơn. 

Bạn sẽ thấy rằng nếu Samantha ăn cắp văn phòng 
phẩm, cô ấy sẽ nhanh chóng tin rằng mọi người đang 
“để mát đến cô ấy”, bởi vì cô ấy sẽ thấy mọi người 
nhìn mình chằm chằm. 


——210— 


ố 


TÂM LÝ Ở PHÍA BẠN 


“Con người thường xuyên vấp phải sự thật 
nhưng đa phần tự đứng lên 
và vội vã đi tiếp như chẳng có gì xảy ra.” 
'Winston Churchill 


DAVID . LIEBERMAN 


9) ể có được sự thật, bạn cần biết cách kiểm soát 
tình huống, quyền ra lệnh và trên hết, dự đoán 
phản ứng của người khác. Mười điều răn sau đây về 
cách hành xử sẽ giúp bạn chèo lái những dòng “hải 
lưu” đôi khi khó lường của cuộc trò chuyện và “cô em 
song sinh” của nó là cuộc tranh luận. Nhờ hiểu cách bộ 
não xử lý thông tin như thế nào, bạn sẽ có thể dễ dàng 
gây ảnh hướng lên bất kỳ ai và buộc họ nói ra sự thật. 


MƯỜI ĐIỀU RĂN VỀ CÁCH HÀNH XỬ 


1. Khoảng oo% các quyết định chúng ta đưa ra là 
dựa vào tình cảm, Khi đó chúng ta sử dụng logie để 
biện mỉnh cho các hành động của mình. Nếu bạn 
muốn hấp dẫn ai đó trên cơ sở logic thuần túy, thì 
bạn ít có cơ hội thuyết phục người đó. Nếu bạn không 
có được sự thật, những câu như “Trung thực là chính 
sách tốt nhất” hoặc “Dối trá chỉ làm tổn thương tất cả 
mọi người” sẽ không có tác dụng ảnh hưởng với ai cả. 
Bạn cần biến suy nghĩ logic và hợp lý thành một lời 
nói dựa trên tình cảm — và đưa những lợi ích trực tiếp 
để người đó nói thật. 

Chẳng hạn, một bà mẹ đang nói chuyện với con 
mình, có thể là: “Khi con nói dối, điều đó sẽ làm mẹ 
đau lòng. Mẹ muốn có thể tin con. Tin con có nghĩa là 


—213—— 


m4... ..... 
con sẽ có trách nhiệm hơn - con sẽ có thể làm được 
nhiều việc thú vị hơn như có những bữa tiệc thâu 
đêm và tới vườn thú cùng với bạn bè.” 


Bạn nên đưa ra những món lợi cụ thể hấp dẫn đối 
với tình cảm của cậu con trai. Các phương án tấn công 
và những viên đạn bạc đều tấn công về mặt tình cảm. 


2. Cách chúng ta xử lý những tin tốt và tin xấu nào 
tùy thuộc vào cách nó được tiếp thu. Khi một người 
trở nên phiên muộn một cách khác thường vì một sự 
kiện trong cuộc đời mình, điều đó thường xuất phát 
từ ba tình trạng lệch lạc về tâm thần: (1) người đó 
cảm thấy rằng tình huống đó sẽ kéo dài vĩnh viễn; 
(2) người đó cảm thấy rằng việc đó then chốt, có 
nghĩa là nó quan trọng hơn thực tế; và (3) điều đó rất 
ám ảnh, rằng nó sẽ lan tỏa sang những lĩnh vực khác 
trong cuộc sống của người đó. Khi một hoặc tất cả 
những niềm tin này đều hình thành và tăng lên thì nó 
sẽ làm tăng tâm trạng lo lắng và sự chán nản của 
người đó. 


Ngược lại, khi chúng ta nghĩ một vấn đề chỉ là tạm 
thời, duy nhất và không quan trọng, nó không làm 
chúng ta lo lắng thái quá. Bằng cách thổi phồng hoặc 
làm xẹp những nhân tố này trong tâm trí người đó, 
bạn có thể ngay lập tức thay đổi quan điểm của họ về 
bất kỳ tình huống nào, dù nó tích cực hay tiêu cực. 

3. Khi một người trở nên sắt đá với vị thế của 
mình, hãy thay đổi một điều mà bạn có thể ~ sinh lý 


—214—— 


DAVID J. LIERERMAN 


của người đó. Trạng thái tình cảm của một người có 
liên hệ trực tiếp với trạng thái sức khỏe của người đó. 
Nếu người đó “kẹt cứng” ở một vị thế có tính chất 
phủ nhận hoặc từ chối thì hãy làm cho người đó cử 
động. Việc này ngăn cản những gì gọi là “bế quan đầu 
óc” và làm cho người đó dễ đàng thay đổi trạng thái 
tâm lý của mình hơn. Nếu người đó đang ngồi, hãy 
làm cho người đó đứng dậy và đi lại trong phòng. Nếu 
người đó đang đứng, hãy cố gắng làm cho người đó 
ngồi xuống. Khi cơ thể chúng ta ở vị trí ổn định, tâm 
trí chúng ta có thể trở nên “đông cứng”. 

4. Đừng đề nghị ai đó thay đổi tư đuy mà không 
cung cấp thêm thông tin cho họ. Hãy nhớ rằng khi 
chúng ta nói chuyện với người đó, họ sẽ lắng nghe với 
cái tôi của mình - và bạn phải xem xét nó. Nhiều 
người nhìn sự thay đổi trong tư duy như là một biểu 
hiện của sự yếu đuối. Người đó sẽ nhượng bộ còn bạn 
sẽ chiến thắng. 


Vì thế, thay vì đề nghị người đó thay đổi tư duy, hãy 
cho phép họ đưa ra một quyết định mới dựa trên 
thông tin bổ sung. Các chính trị gia có thiên hướng giải 
quyết theo cách này vì họ chẳng bao giờ muốn xuất 
hiện một cách mờ nhạt. Họ hiếm khi nói mình đã thay 
đổi quan điểm về một vấn đề - thay vào đó, họ nói “vị 
thế của tôi đã phát triển”, và đúng là như vậy. 

Chẳng hạn, bạn có thể nói: “Tôi có thể hiểu tại sao 
anh nói vậy, nhưng xét từ thực tế rằng [một chút 


—2158— 


KHÔNG THỂ BI LỪA DƠI 


thông tin mới để lý giải cho việc người đó thay đổi 
tư duy], tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích.” 

Tuy nhiên, cách đưa ra thông tin mới này là rất 
quan trọng. Thông tin càng cập nhật hoặc có vẻ cập 
nhật thì lời nói của bạn càng có hiệu quả. Nếu bạn 
nêu ra một sự thật đã xảy ra tại một thời điểm nào 
trước đó, một sự thật người đó không rõ, thì người đó 
có thể không muốn tỏ ra ngờ ngệch vì đã không biết 
điều ấy. Do đó, thông tin càng kịp thời thì người đó 
càng cảm thấy thoải mái trong việc đánh giá lại tư 
duy của mình. 

5. Trong nhiều trường hợp, bạn cần cường điệu vấn 
đề để đạt được một giải pháp. Trước đây, có lần tôi ở 
lại nhà một người bạn và thấy cậu con trai sáu tuổi của 
anh ấy nói rằng cậu rất khó chịu vì không được ăn kem 
trong bữa sáng. Được sự đồng ý của người bạn, tôi nói 
câu sau đây với cậu bé: “Cháu nói đúng, Stuart ạ, cháu 
chấn đến mức chẳng làm được gì khác ngoài chuyện 
cáu kinh. Có lế cháu cần ngồi yên ở đó hai tiếng cho 
tới khi cơn giận nguôi đi.” Chẳng cần phải nói, sự cáu 
kinh của Stuart nguôi đi rất nhanh. 

Một người bạn của tôi có cô thư ký cứ liên tục thu 
đọn văn phòng của anh ấy. Anh đã yêu cầu cô thư ký 
chấm dứt việc đó nhưng cô ấy khăng khăng cho rằng 
văn phòng cần được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp. Cô 
ấy đã làm việc cho anh hơn mười lăm năm và anh 
không thể sa thải cô vì việc đó. Tuy nhiên, thói quen 
này trở nên rất khó chịu. Giải pháp ư? Anh ấy nghĩ ra 


—21ö— 


lệ hố ng rang suagdsybubeeeesverESuee-e CD EEE CC  5oia,2zxspeesák 

cách làm cho mọi thứ thật hồn độn. Sáng nào văn 
phòng cũng trông như một khu vực bị cơn bão tàn 
phá. Cuối cùng, cô thư ký nói rằng cô nghĩ anh đang 
lợi dụng lỏng tốt của cô ấy bằng cách biến mình 
thành một ông chủ cẩu thả. Sau đó thì cô ấy thôi 
không làm công việc thu dọn nữa. 


Khi việc tranh luận trở nên vô hiệu, hãy dừng lại. 
Hãy đi theo hướng khác, thay đổi hoàn toàn vị thế 
của bạn. Hãy cho người đó thỏa sức làm những gì 
người đó muốn. Cách này thường sẽ làm cho người 
đó phải chùn bước. 

6. Bạn mong mọi người làm những gì mình 
muốn. Nếu bạn nói điều gì đó mười lần, rõ ràng bạn 
không mong họ lắng nghe bạn. Hãy chú ý cách 
những người có quyền hành - chẳng hạn như cảnh 
sát — kiểm soát một tình huống. Họ không kêu ca, 
cần nhần hay có thái độ nóng nảy. Một cái vẫy tay 
của họ, thế là luồng giao thông dừng lại. Họ chỉ nói 
một lần, và rất trực tiếp. 


Nếu bạn được đưa tới bệnh viện với cái chân bị 
gấy, bác sĩ sẽ bảo bạn những việc cần làm. Bạn không 
có lựa chọn nào khác. Không có chuyện cân nhắc hay 
tranh luận, bạn cũng không được hỏi ý kiến. Nếu họ 
nói bạn cần chụp X quang và bó bột thì bạn phải 
chụp X quang và bó bột. Bạn hãy tưởng tượng vị 
bác sĩ bảo: “Này anh bạn, tôi nghĩ chân của anh bị 
gãy. Anh nghĩ sao?” Bạn mong ông ấy cho bạn biết 
tình hình ra sao và những gì cần phải làm. 


—217— 


KHÔNG THỂ BỊ LÙA DỐI 


Trong đàm thoại cũng tương tự. Khi bạn đưa ra 
một mệnh lệnh, hãy kỳ vọng rằng mọi người phải làm 
theo và họ sẽ làm. Khi bạn quát lên, bạn truyền đi 
thông điệp “Tôi quát lên để anh phải nghe tôi”. Cách 
tốt nhất để thu hút sự chú ý của một người là nói nhẹ 
nhàng và trực tiếp. 


Mọi người không chỉ sẽ làm những gì bạn kỳ vọng 
họ làm, mà thông thường họ còn cảm thấy bạn gợi ý 
cho họ nên cảm nhận thế nào. Hãy xem ba ví dụ đặc 
trưng về ảnh hưởng này trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. 


A. Khi một đứa bé bị ngã, nếu cha mẹ nó cho đó là 
chuyện to tát, nó chác chắn sẽ khóc và càng khó chịu 
hơn. Suy nghĩ của đứa bé là: “Mẹ là người biết rõ 
nhất, và nếu mẹ nghĩ mình đau thì mình phải đau.” 


B. Hiệu ứng trấn an có thể tạo ra những thay đổi 
tâm lý như làm giảm huyết áp hoặc kiểm soát mức độ 
cholesterol. Với một bệnh nhân như vậy, chẳng cần gì 
hơn là một cục đường, cơ thể của họ có thể phản ứng 
lại như thể đã được cho thuốc chữa thật sự. 

€. Ai đó nói trông bạn thật mỏi mệt và toàn bộ tâm 
trạng của bạn sẽ thay đổi. Hãy thử làm như vậy với 
một đồng nghiệp và bạn sẽ chú ý thấy có một sự thay 
đổi hoàn toàn trong ngôn ngữ cử chỉ. Nếu bạn muốn 
theo hướng tích cực, hãy thử làm ngược lại. Hãy bảo 
một cô gái trông thật tuyệt và bạn sẽ thấy một nụ 
cười xuất hiện, mắt người đó sẽ mở to. Dù người đó 


—2Ø18— 


DAVID .I. LIEHERMAN 


có thể phủ nhận lời khen nhưng gương mặt cô ấy nói 
lên những gì cô ấy thật sự cảm nhận. 


z. Khi chúng ta muốn có một ân huệ từ ai đó, 
thường thì chúng ta muốn người đó có tâm trạng 
thoải mái, Chúng ta nghĩ là nếu người đó thoải mái và 
cảm thấy vui vẻ, người đó chắc chắn sẽ đáp ứng đề 
nghị của chúng ta. Điều này thường là đúng, nhưng 
không phải lúc nào cũng có tác dụng trong trường 
hợp bạn muốn hỏi một sự thật. Khi bạn muốn ai đó 
thừa nhận một sự thật, tức là bạn đang đòi hỏi nhiều 
hơn chỉ là một ân huệ. Bạn phải giả định rằng điều đó 
sự thật là thứ mà người đó không muốn đưa ra. Do 
đó, mọi thứ càng thoải mái, động lực của người đó 
càng ít. Thời điểm tốt nhất để tìm kiếm lời thú nhận 
là khi người đó môi mệt, đói, khát hay bất kỳ trạng 
thái nào tương tự. Người đó sẽ không suy nghĩ một 
cách sáng suốt và sẽ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện 
càng nhanh càng tốt. Dĩ nhiên, người đó sẽ bị kích 
động và trở nên cục cần. Tuy nhiên, nếu cách duy 
nhất người đó có thể thấy thoải mái hơn là nói ra 
những gì bạn muốn thì người đó sẽ phải làm vậy. 

8. Bạn có thể phải bỏ đi. Nếu đối thủ của bạn cảm 
thấy tuyệt vọng, bạn phải nhún nhường. Bạn cần phải 
mạnh mế và các giải pháp của bạn càng hấp dẫn thì 
bạn càng có sức mạnh. Khi bạn tuyệt vọng, mọi 
chuyện đều trở nên mất cân đối. Nếu tình trạng này 
xảy ra, bạn đễ làm những việc bạn chẳng bao giờ nên 
làm, chẳng hạn như đưa ra một quyết định do sợ hãi, 


—2190— 


KHÔNG THẺ BI LÙA DỐI 


Khi lựa chọn của bạn hạn chế, nhãn quan của bạn bị 
bóp méo, suy nghĩ của bạn thiên về tình cảm chứ 
không phải lý trí. Điều này đúng với tất cả chúng ta. 
Nếu bạn nhận thức được rằng mình không còn sức 
mạnh thì bạn chắc chắn sẽ nhượng bộ mà không có lý 
do hợp lý. Bằng cách tăng các giải pháp của mình và 
thu hẹp các lựa chọn của người đó, bạn sẽ có được ưu 
thế tương đối lớn. Phương trình xác định cán cân ưu 
thế rất đơn giản. Nó nghiêng về người nào cần hơn. 
Có một câu ngạn ngữ đại ý là người nào ít lưu tâm 
hơn sẽ tháng (hay “Si tình, tình phụ; phụ tình, 
tình sĩ”). Một cách để bạn tăng sức mạnh của mình là 
chứng tỏ rằng những gì đối thủ phải đưa ra — trong 
trường hợp này là sự thật - có thể đạt được bằng 
những phương tiện khác - thông qua người thứ ba. 
Điều này làm giảm sức mạnh của người đó, và do đó 
giảm cả ưu thế. 

9. Đặc biệt, cần hiểu rõ quá trình con người xử lý 
thông tin. Khi cần phải làm những gì chúng ta muốn, 
chúng ta sẽ chú tâm làm một uiệc. Khi chúng ta nghĩ 
về những gì chúng ta không muốn làm, chúng ta sẽ 
làm lan man nhiều uiệc. Điều này có nghĩa là gì? Nếu 
bạn phải thanh toán các hóa đơn nhưng lại chẳng bao 
giờ thích việc này, bạn có thể phải trải qua quy trình 
tư duy nào? Bạn nghĩ: Mình phải tập hợp tất cả các 
hóa đơn lại và sắp xếp chúng thành những chồng 
khác nhau; lấu tập ngân phiếu, con dấu uà phong bì 
ra; uiễt địa chỉ lên từng lá thư; uiết séc; cân đối tập 
ngân phiếu, u.u... Khi cần phải làm việc gì đó bạn 


——220—— 


DAVID J. LIERERMAN 


thích làm, bạn gộp các bước vào những nhóm lớn 
hơn. Chẳng hạn, nếu bạn thích nấu ăn, các bước có 
thể là: đi chợ và về nhà rồi nấu ăn. Nếu bạn ghét 
chuyện nấu nướng, mọi việc từ xếp hàng ở siêu thị 
đến rửa chén bát trở đi đều ngang nhau. 

Vậy điều này có tác dụng gì? Xin thưa, nếu bạn 
muốn cho ai đó động lực để làm việc gì, bạn sẽ phải 
để người đó thấy rằng việc đó đơn giản và dễ dàng. 
Nếu bạn muốn hạn chế một hành động, bạn chỉ cần 
vạch ra các bước thực hiện trong một quy trình dài, tẻ 
nhạt và nhọc nhằn. Cùng một sự kiện nhưng tùy 
thuộc vào cách tiếp thu nó, bạn sẽ tạo ra những cảm 
nhận hoàn toàn khác biệt về nó. 

1o. Mọi hành động con người thực hiện đều xuất 
phát từ nhu cầu mong muốn đạt được khoái cảm hay 
tránh xa những vấn đề khó chịu - hoặc kết hợp cả 
hai. Cách bạn liên hệ khoái cảm và sự khó chịu giúp 
xác định xem một người sẽ phản ứng ra sao. 


Nếu bạn muốn gây ảnh hưởng lên hành vi của một 
người, bạn cần gản cảm giác khó chịu vào hướng bạn 
không muốn người đó theo và gắn cảm giác khoái 
cảm vào hướng bạn muốn người đó theo. Thường thì 
vì bực tức hoặc không biết, chúng ta không để tâm tới 
công cụ kích thích rất mạnh này. Nếu ai đó không 
trung thực với bạn, bạn muốn hét lên: “Anh là kẻ nói 
dối tồi tệ! Tôi biết anh chỉ làm tôi bực tức. Hãy cho 
tôi biết cái sự thật chết tiệt và biến ra khỏi cuộc đời 


=221—- 


tôi!” Đó không phải là một chiến lược hiệu quả. Đây 
là một phương trình đơn giản: nếu lợi ích của VIỆC 
nói thật lớn hơn lợi ích của việc nói đối, bạn sẽ có sự 
thật. Tuy nhiên, một tiêu chí quan trọng cần được 
đáp ứng. Lợi ích có thể tạo ra một lối thoát dễ dàng. 
Đây là thứ mà hầu hết mọi người không lưu tâm. Kẻ 
nói đối muốn thay đổi cuộc trò chuyện và nhanh 
chóng bỏ qua chuyện này. Khi bạn vẽ ra những cái 
lợi, cần bảo đảm nói rõ, nếu có thể, rằng chủ đề này 
sẽ không bao giờ được nêu ra nữa, nó sẽ bị lãng quên 
và cả hai có thể gác lại quá khứ. Bạn có thể cho người 
đó động lực lớn nhất để nói ra sự thật, nhưng nếu 
người đó nghĩ rằng cuộc trò chuyện kéo đài và kéo 
theo những yếu tố gợi nhớ thì người đó sẽ không 
nhúc nhích. Những viên đạn bạc là những ví dụ điển 
hình về cách khai thác sự thật nhờ sử dụng nguyên 
tắc khoái cảm/khó chịu. 


—2223-— 


7 


NHỮNG RÀO CẢN BÊN TRONG: 
LỜI NÓI DỐI TÔI TỆ NHẤT LÀ 
LỜI NÓI DỐI CHÍNH MÌNH 


“Một khi biết mình là ai, điều gì an ủi được anh ta đây?... 
vì trên Trái đất này 
Mọi người đều sống, sống trong giấc mơ.” 
Calderon đe la Barca 


DAVID AI. LIEBERMAN 


ạn đã có tất cả những công cụ cần thiết để phát 

hiện sự dối trá và tìm ra sự thật. Tuy nhiên, một 
vài nhân tố có thể can thiệp và thậm chí ngăn trở 
hoàn toàn khả năng bạn phát giác sự lừa đối. Điều 
may mắn là bằng cách nhận thức được những nhân tố 
này, chúng ta sẽ triệt tiêu vai trò của chúng và tự do 
kiểm chứng sự thật. 


TỰ DỐI LỪA 

Người đễ nói dối nhất là người muốn bị nói đối. Một 
số nhân tố có thể ảnh hưởng đến lộ trình chúng ta 
tìm kiếm sự thật nhưng kẻ có lỗi nhất thường là chính 
chúng ta. Nếu bạn không muốn thấy sự thật, bạn 
thường sẽ không thấy. Thông thường cô bạn nào đó 
của bạn có thể có chồng hoặc người yêu tối nào cũng 
đi làm về rất muộn. Mọi người nhìn thấy anh ta đâu 
đó trong thành phố cùng với những cô gái chỉ bằng 
nửa tuổi anh ta. Anh ta lúc nào cũng sực nức mùi 
nước hoa và liên tục phải đi công tác vào cuối tuần. 
Nhưng bất chấp tất cả mọi bằng chứng, cô bạn đó 
không chấp nhận sự thật. Cô ấy tin lời anh ta, và thế 
là sự thật được chôn kín. 


Khi chúng ta không muốn nhìn nhận sự thật, 
chúng ta sẽ nói dối chính mình. Những lời dối trá này 


—2258— 


KHÔNG THỂ SI LỪA DỐI 


là những lời khó phát hiện nhất vì chúng là của chính 
chúng ta. Chúng ta không có sự khách quan và vì vậy 
chúng ta thiếu một nhãn quan tỉnh táo. 


Người ta tiêu hàng triệu bạc gọi đến các dịch vụ 
điện thoại để nghe thông báo về số xổ số may mắn của 
mình. Chúng ta có xu hướng tin rằng có thể kiếm được 
hàng nghìn đô la một giờ trong quỹ thời gian rảnh của 
mình bằng cách làm việc ở nhà. Lòng khát khao tin 
tưởng của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những 
gì chúng ta xem là thực tế của mình, từ các loại kem 
chống nhăn kỳ điệu đến các loại thuốc giảm cân có bảo 
hành. Và mong muốn không nhìn nhận của chúng ta 
sàng lọc đi những thông tin quan trọng thường cho 
chúng ta manh mối tìm ra sự thật. 


Chỉ những người phi thường mới sẵn lòng nhìn 
nhận những gì người đó không muốn nhìn, lắng nghe 
những gì không muốn nghe và tin những gì người đó 
ao ước sẽ không tồn tại. 


Khi bạn tiến hành một cuộc gặp mà bạn muốn kết 
thúc, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều khiến nó trở 
thành một sự việc tồi tệ. Bạn phải cố gắng càng khách 
quan càng tốt — cứ như thể bạn đang xem xét các 
thông tin cho ai khác. Mơ tưởng, khát vọng và hy 
vọng không thể làm cho bạn mất đi cái nhìn đối với 
thực tiễn. 


Bí quyết nằm trong việc học cách trì hoãn những 
quyền lợi của bạn. Thật vậy, có một cách rất dễ để 


—226—— 


làm được nhiệm vụ thường rất khó khăn này. Hãy lưn 
ý đến ba từ nguy hiểm sau: Khen tặng, Khẳng định và 
Đối đầu. Nếu bạn đang lắng nghe với bất kỳ định kiến 
nào trong số này trong đầu, thông tin chắc chắn sẽ bị 
bóp méo. Nói cách khác, nếu bạn đang tìm kiếm một 
lời ngợi khen, muốn xác nhận rằng đó là những gì 
bạn đã biết hoặc tìm kiếm một lời tranh luận, bạn sẽ 
đánh mất ý nghĩ thật sự đằng sau thông điệp. 


Ý KIẾN, QUAN ĐIỂM VÀ NIỀM TIN 


Mong muốn được thấy hoặc không thấy sự thật có ảnh 
hưởng đến nhãn quan của chúng ta. Những gì chúng 
ta fín là sự thật cũng bóp méo nhận thức của chúng ta. 
Tất cả những định kiến, niềm tin, quan điểm và ý kiến 
của chúng ta đều khiến sự thật bị che giấu. 

Nếu bạn sùng bái quyền lực và được dạy rằng 
đừng bao giờ chất vấn một nhân vật quyền thế, niềm 
tin này sẽ ngăn chặn khả năng của bạn trong việc 
luôn giữ được sự khách quan của bạn trước những 
thông tin đến từ người có địa vị cao. Tương tự, nếu 
bạn- tỉn rằng tất cả các nhân viên bán hàng đều là 
trộm cắp hoặc rằng tất cả cảnh sát đều tha hóa thì sẽ 
không thể thấy được những điều tích cực trên thực tế. 
Thay vào đó, bạn nhìn thấy sự phản chiếu những ý 
tưởng, niềm tin và định kiến của bản thân. 

Nhiều khi chúng ta cần khái quát hóa thế giới của 
mình; với hàng nghìn quyết định phải đưa ra mỗi 


—227— 


ST CC cố cho NO. 5. CC CÔ CC = 
ngày, chúng ta không thể nhìn nhận mọi thứ như thể 
chúng ta nhìn chúng lần đầu tiên. Tuy nhiên, có 
những thời điểm rất cần phải ngăn cản niềm tin của 
bạn. Khi đó và chỉ khi đó bạn mới nhìn nhận đúng 
mọi việc, không phải theo cách bạn tin chúng sẽ là 
như vậy. 


ĐỪNG ĐỂ TÌNH CẢM CỦA BẠN LẤN ÁT 


Những tình cảm mạnh mẽ che lấp nhận thức của 
chúng ta về thực tế. Hơn hai nghìn năm trước, 
Aristotle đã nói thế này về tình cảm và sự bóp méo 
thực tế: “Dưới ảnh hưởng của những cảm xúc mạnh, 
chúng ta dễ bị đánh lừa. Kẻ nhút nhát dưới ảnh 
hưởng của nỗi sợ và người đang yêu đưới ảnh hưởng 
của tình yêu đều có những ảo tưởng kiểu như kẻ nhút 
nhát thì nghĩ mình nhìn thấy kẻ thù còn người đang 
yêu thì thấy ý trung nhân của mình.” 


Trạng thái tình cảm hoặc tự hình thành, hoặc do 
bên ngoài mang lại, hoặc nảy sinh từ sự kết hợp cả 
hai trường hợp. Những trạng thái tình cảm mạnh mẽ 
là tội lỗi, sự đe dọa, sức hấp dẫn của cái tôi, nỗi sợ 
hãi, sự tò mò, khát vọng và tình yêu. Nếu bạn đang có 
bất kỳ trạng thái nào trong số này, sự khách quan 
trong đánh giá của bạn chắc chắn sẽ bị giảm. Hơn 
nữa, bất kỳ ai sử dụng bất kỳ trạng thái nào trong số 
này cũng đều đang tìm cách đưa bạn chuyển từ lý trí 
sang tình cảm - tức là sang một sân chơi không bằng 


—228—— 


phẳng. Khi đó, sự thật sẽ biến mất bởi vì bạn không 
còn lý trí và không thể nhìn ra bằng chứng, chưa nói 
gì đến việc đánh giá nó. Một số ví dụ khái quát về 
những trạng thái này là như sau: 

Tội lỗi: “Sao anh đám nói vậy? Em rất đau lòng vì 
anh không tin em. Em không còn biết anh là ai nữa.” 


Sợ hãi: “Anh biết không, anh có thể đánh mất tất 
cả. Tôi không nghĩ rằng việc đó sẽ làm cho sếp của 
anh vui. Tôi hy vọng anh biết mình đang làm gì. Tôi 
xin thông báo cho anh biết rằng anh sẽ không tìm 
được ở đâu công việc tốt hơn. Anh thật ngốc nếu nghĩ 
khác đấy.” 

Sức hấp dẫn của cái tôi: “Em thấy sếp quả là 
người tỉnh đời. Em sẽ không đời nào tìm cách qua 
mặt sếp. Có mà tài thánh. Sếp sẽ nắm thóp em chỉ 
trong nháy mắt.” 


Tò mò: “Xem nào, đời chỉ có một lần. Hãy thử đi. 
Cậu có thể quay lại từ đầu lúc nào cũng được. Thú vị, 
tuyệt vời lắm! Phiêu lưu thật sự đấy!” 


Khát uọng: “Tôi nghĩ anh là một cầu thủ thật sự. 
Sẽ thật đáng thất vọng nếu anh không đầu quân cho 
chúng tôi.” 

Tình uêu: “Nếu em yêu anh, em sẽ không truy vấn 
anh. Dĩ nhiên anh chỉ có hình bóng em trong tỉm mà 
thôi. Anh sẽ không nói đối em. Em biết điều đó từ đáy 
lòng mình đúng không?” 


—229—— 


— KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 

Hãy quan sát và lắng nghe một cách khách quan — 
không chỉ qua lời nói mà qua cả bức thông điệp. 
Những rào cản bên trong ảnh hưởng đến khả năng 
Tĩnh hội sự thật của chúng ta. Khi những tình cảm này 
ăn sâu và bén rễ trong suy nghĩ của bạn, hãy tạm thời 
dừng những cảm xúc của mình và nhìn phía trước, 
chứ không phải tập trung vào nội tâm. 


—23o— 


6 


NHỮNG RÀO CẢN BÊN NGOÀI: 
MÁNH LỚI TRONG NGHỆ 
“Sự thật giống nhau ở mọi góc độ. Một lời dối trá 


luôn cần hướng về phía trước.” 
David J. Lieberman 


DAVID d. LIEBERMAN 


hông như những rào cản bên trong, do chính 

chúng ta tự tạo ra, những rào cản bên ngoài 
nhằm vào chúng ta. Đây là những bí quyết tâm lý của 
các chuyên gia, những ngón nghề - những nhân tố có 
thể tác động đến nhận định của bạn trong việc đánh 
giá thông tin một cách khách quan. 


Ở bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, chúng ta đều 
luôn bán một thứ gì đó. Trong kinh doanh, bạn bán 
một sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong cuộc sống cá 
nhân, bạn bán các ý tưởng của mình. Và trong bất kỳ 
tình huống nào, lý do khiến bạn không thành công 
đều giống nhau: người đó không tỉn những gì bạn 
đang nói là sự thật. 

Giả sử bạn là một người môi giới bất động sản. Ai 
đó không muốn đầu tư cùng bạn có thể nói: “Tôi phải 
xem xét chuyện đó đã” hoặc: “Tôi phải nói chuyện với 
bà xã đã.” Và chúng đều đi đến một kết cục mà bạn có 
thể dự đoán được. Nếu đối tượng có triển vọng tin 
những gì bạn đang nói là đúng — rằng bạn đang kiếm 
tiền cho người đó ~ thì anh ta sẽ đầu tư cùng bạn. 
Tạo lập độ tin cậy là chìa khóa để gây ảnh hưởng đến 
hành vi của người khác. Các sự việc không cho phép 
đạt được sự thật, thì sự thật sẽ bị bóp méo. 


Những kỹ thuật này có thể giăng bẫy bạn một cách 
dễ dàng bởi vì chúng dựa trên những nguyên tắc tâm 


—233— 


KHÔNG THÊ BỊ LỪA DỐI 


lý thuộc bản chất con người, Điều đáng mừng là 
những chiến thuật này giống như một phép màu. Một 
khi bạn biết nó được thực hiện ra sao, bạn sẽ không 
bị mắc lừa. 


Quy tác 1 
Ôi! Anh thật giống tôi! 


Tất cả chúng ta đều có xu hướng thích thú, tin tưởng 
những người chúng ta yêu mến và do đó chịu ảnh 
hưởng của họ. Chúng ta cảm thấy có sự liên hệ và 
thấu hiểu. Nếu từng tới một sòng bạc, bạn có thể thấy 
điều gì đó thú vị trên bảng tên của tất cả các nhân 
viên. Rất giống như thế này: 


Jim Smith 
Phó trưởng nhóm Marketing 
Atlanta, GA 


Thành phố nơi nhân viên sinh sống cũng có trên 
bảng tên. Tại sao? Bởi vì nó giúp tạo ra sự liên kết với 
bất kỳ ai sống ở đó hoặc có thể có bà con ở khu vực đó. 
Điều này sẽ gợi mở các cuộc trò chuyện và con bạc bắt 
đầu cảm thấy có sự liên quan với người này. Một thứ tẻ 
nhạt như bảng tên đã ngay lập tức tạo ra sự hòa hợp và 
có thể còn đem đến cả một vị khách trung thành. 


Bạn có thể nghĩ rằng điều này dường như vô bổ, và 


—234— 


đúng là như vậy. Vậy ý nghĩa ở đây là gì? Quả thực, 
nếu tất cả chúng ta đều chịu tác động của đặc điểm 
tâm lý này, chỉ là những cái bảng tên, thì chúng ta đã 
chẳng phải lo lắng. Nhưng không phải thế. Nó có sức 
lan tỏa và tâm ảnh hưởng lớn mạnh hơn những gì 
chúng ta có thể tưởng tượng nhiều. 


Những tình huống sử dụng quy tắc này là rất đa 
đạng. Sau đây là ba cách phổ biến nhất cho thấy nó 
thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta như thế nào. 


1. Hãy đề phòng khi bạn được hỏi về các sở thích, 
quê hương, giá trị, món ăn ưa thích, v.v..., vì thường 
kèm theo sau đó là câu nói: “Tôi cũng thế, thật là một 
sự trùng hợp.” 


2. Một khía cạnh khác của nguyên tắc này là nếu ai 
đó tốt với chúng ta, chúng ta không chỉ thích người 
đó hơn mà chắc chắn còn để đồng tình với người đó. 
Liệu bạn có biết rằng điều này luôn đúng trong cuộc 
sống của chính bạn? Nếu người đó đồng ý với mọi 
chuyện bạn nói, cho dù nó có ý nghĩa hay không, hãy 
coi chừng. Trong trường hợp này, “nịnh bợ sẽ không 
đưa bạn tới đâu cả” đúng là sự thật đấy. 

Có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay của Aesop 
chứng minh cho điều này. Đó là chuyện “Cáo và quạ”. 

Một con cáo nhìn thấy con quạ đậu trên một cành 
cây cao, mỏ ngậm một miếng pho mát vàng rộm. Con 
cáo quỷ quyệt đang đói nên nghĩ ngay ra một kế 
hoạch để chiếm miếng pho mát của quạ. 


—235— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA ĐỐI 


Vờ như lần đầu tiên nhìn thấy qua, cáo kêu lên: 
“Trời ơi, chị mới xinh đẹp làm sao! Tôi thề rằng đó 
đúng là bộ lông đen tao nhã nhất tôi từng nhìn thấy. 
Nhìn nó ánh lên dưới mặt trời kìa! Thật là rực rỡ!” 

Quạ bị mê hoặc bởi những lời tán dương về bộ 
lông của nó. Nó chăm chú nghe mọi lời đường mật 
mà cáo nói. Cáo tiếp tục: “Tôi thề răng đây đúng là 
loài chim đẹp nhất trên thế giới. Nhưng tôi không 
biết xinh đẹp như thế kia, liệu chị có giọng hót tuyệt 
vời tương xứng không nhỉ?” Quạ tin vào những lời 
của cáo bèn há mỏ để kêu một tiếng “Quạ?” thật to. 
Nó vừa há mỏ, miếng pho mát tuột khỏi mỏ và lập tức 
cáo vồ lấy. Bài học rút ra là: đờng bao giờ tin một kẻ 
nịnh hót. 

Liệu điều này có đồng nghĩa với việc bạn nên thận 
trọng với tất cả những lời khen tặng và luôn cho rằng 
người nào khen ngợi bạn đều có một động cơ sâu xa 
không? Dĩ nhiên là không. Chỉ cần cảnh giác với lòi 
khen giả dối. 

3. Cuối cùng, hãy nhớ lại phần thảo luận của 
chúng ta về sự hòa hợp trong Chương 2. Dĩ nhiên 
chuyện đó có thể đễ dàng áp dụng với bạn. Quan hệ 
hòa hợp tạo ra sự tin tưởng. Nó cho phép người khác 
xây dựng một cầu nối tâm lý với bạn. Bạn cảm thấy 
thoải mái hơn và tính cả tin của bạn tăng lên. Hãy 
chú ý nếu những cử động, tốc độ nói hoặc giọng điệu 
của bạn được người khác bắt chước. 


—236—— 


DAVID v. LIEBERMAN 


Quy tác 2 
Dà chừng người lạ mặt mang theo quả tặng 


Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao các nhóm tôn giáo lại 
tặng hoa hoặc món quà gì đó cho mọi người tại sân 
bay chưa? Họ biết rằng hầu hết mọi người đều cảm 
thấy bị buộc phải quyên góp chút ít cho họ. Chúng ta 
có thể không phải làm vậy, nhưng chúng ta sẽ thấy 
không thoải mái, cho dù chúng ta không đòi hỏi có 
quà trước. 

Khi ai đó cho chúng ta thứ gì đó, chúng ta thường 
cảm thấy mắc nợ họ. Nếu bạn nhận được một lời đề 
nghị, hãy bảo đảm rằng bạn không hành động vì hàm 
ơn. Nguyên tắc này có nhiều hình thức - nó không 
chỉ giới hạn ở những món quà. Bạn có thể được cung 
cấp thông tin, một sự nhượng bộ, hoặc thậm chí thời 
gian của ai đó. Đừng nghĩ rằng những người bán 
hàng không biết rằng nếu họ đầu tư nhiều tiên cùng 
với bạn, cho bạn xem một sản phẩm, chứng minh tác 
dụng của sản phẩm ấy, thì bạn sẽ cảm thấy ít nhiều 
có nghĩa vụ phải mua nó, thậm chí dù bạn không 
chắc rằng bạn thực sự muốn nó. Chìa khóa là xác 
định xem cái gì đúng, bất kể mối quan tâm của người 
đó đối với quyết định của bạn như thế nào. 


—237— 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 


Quy tác 3 

Nửa mức giá! Nhưng đằng sau đó là gì? 
Theo nguyên tắc này, sự việc được diễn giải khác 
nhau tùy thuộc trật tự chúng được đưa ra. Nói cách 
khác, chúng ta so sánh và đối lập. Trong một cửa 
hàng điện tử, người bán hàng có thể cho bạn xem 
những thứ đi kèm với dàn âm thanh của bạn sau khi 
bạn đã đồng ý mua nó. Có lễ cái giàn treo trị giá 
5o đô la và một khoản bảo hành 3o đô la chẳng nhiều 
nhặn gì so với dàn âm thanh 8oo đô la. Vì người bán 
hàng đã cho bạn xem các sản phẩm đất tiền hơn 
trước nên nhãn quan của bạn thay đổi và các sản 
phẩm giới thiệu sau đường như đều hợp lý hơn. 

Một nhân viên không mấy tiếng tăm bán loại xe 
hơi đã qua sử dụng có thể cho bạn xem vài mẫu xe có 
giá cao hơn 20-30% so với giá trị thật. Sau đó, anh ta 
cho bạn xem một chiếc xe có giá hợp lý và bạn sẽ nghĩ 
mình mua hời. Có vẻ như là bạn mua chiếc xe để 
được thêm tiền - quá hời! Lác này bạn chỉ nghĩ như 
vậy vì bạn đang so sánh nó với những chiếc xe khác. 


Nguyên tắc này còn được áp dụng trong hình thức 
hạ giá. Một mặt hàng được giảm từ soo đô la xuống 
còn 2oo đô la có vẻ là một món hời hơn so với mặt 
hàng bán đúng giá 15o đô la. Sự tương phản của mặt 
hàng giảm giá làm cho nó hấp dẫn hơn, cho dù nó 
không chắc đã tốt như mặt hàng bán thấp hơn. 


—238— 


DAVID v. LIEBERMAN 


“Tôi biết nó đát, nhưng hãy xem mức giá nó vẫn được 
bán xem” là một câu biện bạch quen thuộc. 


Tại một số nhà hàng cao cấp, khách hàng được 
phục vụ món tráng miệng xen giữa các món chính. 
Biện pháp này là để vệ sinh vòm miệng. Mùi vị của 
các món trước đó sẽ không bị trộn lẫn với nhau, và 
như thế, mỗi món ăn đều có thể được thưởng thức 
trọn vẹn. Khi bạn có một quyết định phải đưa ra, tại 
sao lại không làm sạch “vòm miệng” tâm lý của 
mình? Để làm việc này, bạn chỉ cần xem xét từng 
quyết định qua chính nó. Điều này tiến hành tốt nhất 
bằng cách để thời gian trôi qua giữa các quyết định và 
bằng cách xác định giá trị của mục tiêu. 


Quy tắc 4 
Xin hãy làm việc cỏn con này giúp tôi! 

Bạn cần biết khi nào thì phòng vệ và khi nào thì 
không. Hầu hết chúng ta đều có xu hướng rất mạnh là 
hành động theo một cách thức nhất quán với hành 
động trước đó của mình ~ ngay cả khi đó không phải 
là một ý tưởng hay. Điều đó là do bản chất con người 
quy định. Chúng ta bị buộc phải nhất quán trong lời 
nói, tư duy, niềm tin và hành động của mình. 

Cần phải có khả năng đưa ra một quyết định mới 
độc lập với các quyết định trước đó. Và lòng tự tôn 
của một người càng cao thì cơ hội người đó đưa ra các 


—239— 


KHÔNG THẾ 8Ị LỬA DỚI 


quyết định độc lập càng lớn. Phần dưới đây, trích từ 
cuốn Insfant Analusis (Phân tích tức thì) của tôi, lý 
giải hiện tượng này. Nếu bạn xác định một hình ảnh 
tiêu cực hoặc thấp kém về bản thân, bạn càng cảm 
thấy bị buộc phải biện minh cho những hành động 
trước kia của mình để bạn có thể “đúng”. Bạn sẽ ăn 
món ăn bạn không muốn bởi vì bạn đã gọi nó. Bạn sẽ 
xem một video bạn thực sự không muốn xem bởi vì 
bạn đã “đội mưa đội gió tìm tới cửa hàng băng đĩa”. 
Bạn liên tục cố gắng “làm cho mọi việc ổn thỏa”, biện 
mỉnh cho những hành động đã làm của mình bằng 
cách hành xử nhất quán. Nói cách khác, xem cuốn 
video mà bạn đã mua khiến việc mua cuốn video ấy 
trở thành một quyết định khôn ngoan cần phải làm, 
mặc dù bạn không còn cảm thấy muốn xem nó nữa. 
Mối quan tâm ban đầu của bạn là mình làm đúng, 
cho dà nó đồng nghĩa với việc làm tốn hại đến đánh 
giá hiện tại, để thỏa mãn và biện minh cho các hành 
vi trong quá khứ. Bạn hy vọng có thể xoay chuyển 
mọi việc để mình luôn đúng. 

Ví dụ cuối cùng về cách hành xử này là quy trình 
tuyển mộ tín đồ. Bạn có thể tự hỏi tại sao một người 
thông minh và có nhận thức lại tham gia vào một giáo 
phái — nơi các thành viên từ bỏ gia đình, bạn bè, tài 
sản, và trong một số trường hợp rất xấu, cả mạng sống 
của họ. Lòng tự trọng của một người càng cao +hì 
người đó cảng ít có khả năng trở thành tín đồ của một 
giáo phái — cơ bản vì người có sự tự nhận thức tích 


—240-— 


DAVID J, LIEBERMAMN 

cực, có thể thừa nhận với chính mình và với người 
khác rằng mình đã làm việc gì đó ngu ngốc. Những 
người thiếu giá trị bản thân không đủ khả năng đặt 
vấn đề về sự đánh giá, giá trị hoặc tri thức của mình. 
Phương pháp được vận dụng trong việc tuyển mộ tín 
đồ cho một giáo phái là đần đần thu hút tâm trí của 
một người trong một quãng thời gian. Mỗi bước đi 
mới của quá trình này buộc người đó phải biện minh 
cho hành vi trước đó của mình. Đây là lý do vì sao các 
tín đồ không thể bước thăng tới chỗ ai đó và nói: “Này, 
quý vị có muốn gia nhập giáo phái của chúng tôi và từ 
bỏ tất cả tài sản của mình không?” 

Quy tắc này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quy 
trình ra quyết định của bạn. Cơ bản, bằng cách làm 
cho bạn đồng ý với những yêu cầu nhỏ nhoi, tưởng 
như vô hại, người đó hướng bạn tới một điều gì đó 
lớn hơu. Khi đồng ý với những yêu cầu nhỏ nhoi, bạn 
biện minh cho hành vi của mình bằng cách tư duy 
như sau: “Mình thật sự phải lưu tâm đến con người 
này hoặc mình đã không giúp họ” và “mình thật sự 
phải quan tâm đến sự nghiệp này hoặc mình đã 
không làm gì cho nó.” 


Để tránh việc người khác sử dụng quy tắc này với 
bạn, hãy thận trọng nếu bạn được đề nghị liên đới với 
việc gì đó, thậm chí rất nhỏ nhoi. Đề nghị này thường 
kéo theo một đề nghị lớn hơn một chút, và theo thời 
gian, sự tận tụy của bạn được tạo dựng đến ngưỡng bạn 
cảm thấy mình bị trói chặt trong quyết định của mình. 


—241— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Quy tác 5 
Hiệu ứng tâm lý dây chuyển 


Theo nguyên tắc này, chúng ta có xu hướng nhìn 
nhận một hành động là phù hợp nếu người khác cũng 
nhìn nhận nhự thế. Đặc điểm tâm lý này lan tỏa vào 
nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Phần 
ghỉ âm tiếng cười cho các chương trình hài trên 
truyền hình cũng dựa theo nguyên tắc này. Bạn có 
nghĩ rằng điều đó buồn cười nếu người khác đang 
cười không? Chắc chắn rồi. Láng giềng của bạn, 
người mà bạn chưa bao giờ nhìn đến lần thứ hai, đột 
nhiên trở nên hấp dẫn hơn khi bạn nghe nói rằng 
mọi phụ nữ đều đang muốn hẹn hò với anh ta. Màu 
đỏ anh đào — màu đang ăn khách nhất trong dịp này 
theo lời người bán xe hơi - đột nhiên trở thành một 
thứ bạn dứt khoát phải có. Chìa khóa để tránh sức 
ảnh hưởng của quy tắc này là tách mức độ quan tâm 
của bạn khỏi ước muốn của người khác. Bởi vì đôi khi 
những thứ bạn nghe nói là mốt nhất, tốt nhất, thời 
thượng nhất hoặc bán chạy nhất có thể không phù 
hợp với bạn. 


Quy tắc 6 
Áo choàng không làm nên thầy tu 
Trong tất cả các công cụ tâm lý, công cụ này được các 


nhà bán lẻ sử dụng nhiều nhất. Ở một mức độ nào đó, 


—242—— 


DAVID dJ. LIEBERMAN 


tất cả chúng ta đều khá nhạy cảm đối với ấn tượng 
ban đầu của chúng ta về quyền lực — chủ yếu đó là 
được trọng vọng. Việc này rất tốt, ngoại trừ rằng việc 
lạm dụng sự nhạy cảm của chúng ta rất trắng trợn và 
thái quá. Bạn đã bao giờ để ý xem nhân viên bán mỹ 
phẩm trong các cửa hàng bách hóa mặc áo gì chưa? 
Áo choàng trắng! Chuyện này dường như không có gì 
khác thường? Tại sao họ lại mặc loại áo đó? Bởi vì nó 
làm cho họ giống các chuyên gia. Và chúng ta chắc 
chắn sẽ dễ tin những gì họ phải nói hơn, bởi vì họ 
được nhận định là đáng tin cậy hơn. 

Bạn tôi kể với tôi rằng anh ấy đã thuê phải một bộ 
phim tồi tệ nhất mà anh ấy từng xem trong đời mình. 
Khi tôi hỏi điều gì khiến anh ấy thuê bộ phim đó, anh 
đáp: “Gã cho thuê phim bảo là mình sẽ thích nó.” 
Ngay khi anh ấy nói câu này, anh ấy nhận ra rằng 
mình thật ngớ ngẩn. Làm gì có chuyện người cho 
thuê phim lại biết bạn tôi hay sở thích phim ảnh của 
anh ấy chứ? Việc mặc tấm áo choàng, hoặc cầm một 
cái mõ, không làm nên thầy tu. 


Quy tắc 7 
Hiếm không phải lúc nào cũng là quý 


Theo nguyên tắc này, cái gì càng khó có được thì giá 
trị của việc có được nó càng lớn. Xét về thực chất, 


—243— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI = 
chúng ta muốn những gì mình không thể có và những 
gì càng khó đạt được chúng ta càng muốn. 

“Có lẽ chúng tôi đã hết sản phẩm này rồi. Nó bán 
rất chạy. Nhưng nếu tôi còn một sản phẩm, anh sẽ 
muốn có nó, đúng không?” Nhiều khả năng bạn sẽ 
nói “Đúng” khi cơ hội có được nó ở mức thấp nhất. 

Hãy so sánh câu trên với câu dưới đây và xem liệu 
bạn có dễ đồng ý mua hay không: “Chúng tôi có cả 
một kho hàng còn đầy sản phẩm này. Tôi viết đơn 
mua hàng nhé?” Động lực để hành động lúc này 
không còn nữa. Không có gì gấp gáp, không có tình 
trạng khan hiếm và không có ước muốn. Chìa khóa 
để tránh bị quy tắc này giăng bãy là bạn hãy tự hỏi 
mình: mình có còn muốn nó không nếu có cả triệu 
cái như thế và chẳng ai muốn cái nào cả? 


Quy tóc 8 
Biểu đồ đầy màu sắc không làm nên sự thật 
Benjamin Disraeli rất đúng khi nói: “Có ba kiểu nói 
đối: nói dối, những lời đối trá khốn kiếp và cá số liệu 
thống kê.” Chưa bao giờ tôi hết kinh ngạc vì c1úng ta 
đễ dàng đao động trước một việc gì đó “trông chính 
thống đến thế. Đó là vì việc ai đó coi một biểu đồ đầy 
màu sắc là “bằng chứng” không làm cho mọi điều 
người đó nói là sự thật. Đừng dao động bởi hình thức 
của thông điệp — thay vào đó, hãy tập trung vào chính 


—244— 


ĐAVID vi LIERERMAL. 


thông điệp. Bao nhiêu người trong số chúng ta lắng 
nghe lời quảng cáo của người bán hàng, vốn chỉ dựa 
trên tờ rơi có màu sắc đẹp mắt nhằm nhấn mạnh 
những điều vừa được nói? Đến thời điểm nào thì 
chúng ta tin rằng báo in không nói đối? 

Có một câu ngạn ngữ rằng: “Chẳng ai bán ngựa vì 
đó là con ngựa tồi. Họ bán vì mục đích thuế.” Thường 
chúng ta không dừng lại để tự hỏi mình: “Việc này có 
ý nghĩa không nhỉ?” Quả thật, phải “ổi một ngày 
đàng” bạn mới có thể “học một sàng khôn”. 


Quy tác 9 
Tôi đi guốc trong bụng anh 


Kỹ thuật này được sử dụng để đạt được sự tin cậy. Khi 
nó được tiến hành hiệu quả, bạn sẽ đính mình rằng 
mình vừa có được người bạn tốt nhất hết lòng quan 
tâm đến bạn. Với quy tắc này, người đó tạo ra một 
kịch bản để có được sự tin tưởng của bạn, sau đó sử 
dụng lòng tin này trong những tình huống đời thực. 


Chẳng hạn, giả sử bạn đang ở một cửa hàng bán 
đệm và cân nhắc việc mua tấm đệm nhãn hiệu Super 
Deluxe — một loại đệm thượng hạng rất bền. Người 
bán hàng nói với bạn rằng nếu bạn muốn sản phẩm 
đó, anh ta sẽ đặt hàng cho bạn, nhưng anh ta cảm 
thấy bạn nên biết một chuyện trước đã. Anh ta tiếp 


—245— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DÓI 


tục bảo bạn rằng rất ít khách hàng biết được chỉ tiết 
đồi khi nhà sản xuất đó sử dụng các nguyên liệu tái 
chế ở bên trong. 

Anh ta đạt được gì với câu nói này? Anh ta đã đạt 
được sự tin tưởng hoàn toàn của bạn. Anh ta dám 
đánh cược việc bán hàng để kể cho bạn một chuyện 
mà bạn sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Giờ đây bạn sẽ 
có xu hướng tin bất kỳ điều gì anh ta nói. Đến lúc 
này, anh ta mới cho bạn xem sản phẩm Supreme 
Deluxe. Nó có giá cao hơn lựa chọn đầu tiên của bạn, 
nhưng không có nguyên liệu tái chế ở bên trong. 


Quy tóc 10 


Hãy nhìn vào những gì bạn đang đạt được, 
đừng nhìn vào những gì bạn được hứa hẹn 


Để tránh bị nói dối, hãy đánh giá sự chính trực của 
một người dựa trên những gì đang được đưa ra, chứ 
không phải những gì được hứa hẹn. Henry là một ông 
cụ đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác chào bán 
đồng hồ bỏ túi. Với những người trong cửa hàng, 
người bán hàng cũng như chủ cửa hàng, ông là một 
kẻ bán rong. Và khi nghỉ bán hàng, ông là người có 
bạc triệu. Thực chất, ông không làm gì bất hợp pháp. 
Làm cách nào ông trở nên giàu có chỉ với việc bán 
đồng hồ bỏ túi? Chủ yếu vì ông chẳng bao giờ bán 
đồng hồ. Thứ ông bán là những câu chuyện. 


—246— 


DAVID .I. LIEBERMAN 


_ Henry đi vào cửa hàng và hỏi xem có ai thích mua 
một cây đèn pha lê thủ công rất đẹp không. Giá chỉ có 
35 đô la, rẻ hơn cả trăm bạc so với người ta nghĩ. 


Ông tự tay làm cây đèn và thích “cho nó đi”. Vì ông 
chỉ có một mẫu duy nhất nên ông ấy cần có đơn đặt 
hàng. Ông sốt sắng ghi lại tên và địa chỉ của từng 
người và từ chối không nhận bất kỳ hình thức đặt cọc 
nào. “Quý vị sẽ thanh toán khi quý vị nhận được hàng 
và khi quý vị thấy thích nó”, ông ấy nói như vậy, kèm 
theo nụ cười. Giờ đây, Henry đã xây dựng được hình 
ảnh bản thân là một người đáng tin cậy và là một 
người có một sản phẩm đẹp với mức giá hời. Ông đã 
chiếm được niềm tin của họ. 

Henry còn mang theo một chiếc thùng to có quai 
xách. Và lúc nào cũng có ai đó hỏi có gì trong thùng. 
Đây là lúc Henry tiếp tục công việc. Ông mở thùng, 
lấy ra và khoe những chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc 
thật rất đẹp, mỗi chiếc được bọc và bảo vệ riêng. Ông 
kể với những vị khán giả đang háo hức về bất kỳ điều 
gì ông ấy muốn về những chiếc đồng hồ. Họ không có 
lý do gì để nghỉ ngờ ông hay giá trị của chúng. Sau 
hết, hãy xem mọi việc ông đã “làm” cho họ. Henry 
bán được đồng hồ cho hầu hết những người đã đặt 
hàng mua đèn của ông. Chẳng ai nhận được cây 
đèn — họ chỉ mua một chiếc đồng hồ bỏ túi giá rất 
cao, do một ông già tốt bụng bán. 


—247— 


KHÔNG THỂ BỊ LỬA DỐI 


Hãy nhớ đến Henry nếu lần sau bạn đưa ra một 
quyết định dựa trên những gì được hứa hẹn, nhưng 
không được giao nhận. 


Quy tác 11 
Ít ra anh có thể làm việc này chứ? 


Nếu ai đó nhờ bạn một việc lớn, với mục đích là làm 

bạn từ chối giúp anh ta, thì hãy cẩn thận, Tiếp theo 

đó có thể sẽ là lời yêu cầu một đặc ân nhỏ hơn, thứ 

người đó thật sự muốn bạn làm. Chúng ta chắc chán 

sẽ đồng ý với một đề nghị nhỏ hơn, nếu lúc đầu 

chúng ta nhận được một đề nghị lớn hơn. Có ba động 

cơ tâm lý ở đây: 

1. Bạn cảm thấy đề nghị nhỏ hơn không có gì to tát, 
so với đề nghị lúc đầu. 

2. Bạn cảm thấy không thoải mái vì đã từ chối đề 
nghị ban đầu của người đó, và đây đường như là 
một thỏa hiệp công bằng. 


3. Bạn không muốn bị coi là quá đáng. Từ chối đề 
nghị lớn là một chuyện. Và đề nghị nhỏ này sẽ 
không làm bạn đi vào chỗ chết. 


—248— 


"Í 


DAVID .I. LIEBERMAMN. 


Quy tác 12 
Tôi sẽ cho anh thấy 

Không ai muốn bị phê phán là vội vã hay đánh giá là 
tiêu cực. Nói thế tức là người ta không thích bị nghĩ là 
kém hơn, đù bằng bất kỳ cách nào, dưới hình thức 
nào. Đây là cách những người hiểu quy tắc này có thể 
sử dụng nó để chống lại bạn. Bạn bước vào một cửa 
hàng quần áo và đề nghị được xem một chiếc áo len 
của một nhà thiết kế. Người bán hàng dẫn bạn tới chỗ 
chiếc áo và nói thêm: “Có thể với chị nó hơi đát tiền, 
chúng tôi có những chiếc áo rẻ hơn ở đằng kia.” Lúc 
này bạn sẽ tự nhủ: “Mình sẽ cho ả ngốc này biết tay. 
Mình sẽ mua chiếc áo này để chứng minh rắng mình 
có khả năng mua nó.” Bạn giận dữ bỏ đi cùng với chiếc 
áo đắt tiền, đầu ngẩng cao, dĩ nhiên rồi! Còn người 
bán hàng? Cô ta mỉm cười suốt chặng đường tới nhà 
băng. Quy tấc này sử dụng những gì thường được gọi 
là tâm lý đảo ngược. Bằng cách úp mở những gì người 
đó “nghĩ” bạn có khả năng, người đó buộc cái tôi của 
bạn phải chứng minh rằng người đó sai. 


—249— 


DAVID vI. LIESERMAN 


KẾT LUẬN 


Cho dù đó là vấn đề công việc hay cá nhân - từ các 
cuộc trò chuyện ngẫu nhiên đến những cuộc đàm 
phán có chiều sâu —, các kỹ thuật bạn học được đều sẽ 
thay đổi hắn cách bạn liên hệ với thế giới bên ngoài. 
Giờ đây, nếu đã nắm được chúng, bạn sẽ có cơ hội 
chưa từng thấy để sử dụng những bí quyết quan trọng 
nhất nhằm điều khiển hành vi của mọi người, thúc đẩy 
công việc và các mối quan hệ cá nhân của mình. 

Có lẽ sẽ chăng bao giờ có cách ngăn không cho 
mọi người nói đối bạn, nhưng giờ đây bạn đã sẵn 
sàng đón nhận điều đó. Và với mỗi cuộc đối đầu mới, 
trong bất kỳ tình huống nào, bạn sẽ chẳng bao giờ bị 
lừa dối nữa. 


—251— 


AlphaBiz / Marketing & Bán hàng €\clphobocl‹s' 


Bạn thưởng xuyên là nạn nhãn của những lời nói dối? 
Bạn cảm thấy mệt mỏi trước sự lửa lọc, những trỏ chơi 
khăm? Bạn muốn chấm dứt hay, chí ít, hạn chế tỉnh 
trạng nảy? 


Bạn không thể ngăn người khác nói dối, nhung bạn 
hoàn toản có thể ngân ngưởi nói dối đạt được mục địch 
của mình. 


Bằng chiến thuật khai thác những dấu hiệu lừa dối mả 
mọi người thưởng bỏ qua, được minh họa qua những 
ví dụ sinh động và một loạt k|ch bản điển hình, Tiến sỹ 
David J. Lieberman, chuyên gia hành vi học nối tiếng, sẽ 
giúp bạn chặn đứng những lời nói dối và phát hiện sự 
thật trong bất kỳ cuộc hội thoại hay tình huống nảo, và 
chỉ trong vải phút. 


Không thể bị lừa dối thể hiện cuộc đấu trí diễn ra hàng 
ngày giữa sự thật và cái giả dối. Cuốn sách là một công 
cụ thú vị và đặc biệt giúp bạn kiểm soát và làm chủ mọi 
tình huống một cách khỏn ngoan nhung trung thực vì, 
xét đến củng, sự trung thực mới chinh là nền tảng của 
tất cả các mối quan hệ, dù là công việc hay cá nhân. 


Trung tâm phát hảnh 


ở 


Ñ“n Giá: 49.000đ 


€\ciphobcol<” 


NERVER BE LIED TO AGAIN | How to Getthe Truth in 3 Minutesor Lessin Any 
Conversation or Situation 


Copyright © 1998 by David J. Lieherman, PH.Đ. St. Martin's Press, LCC as the original 
publisher ofthe work. 
Allrightsevered. 


KHÔNG THỂ BỊ LỪA DỐI 
Bản quyền tiếng Việt©'2oo8 Công ty Sách Alpha 


Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng chuyến nhượng bản quyền giữa St. Martin's Press 
và Công ty Sách Alpha. 


Hoàn toàn giữbản quyền, 
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao cbép hay phát hành dưới bất kỳ 


bình thức nào hoặc bâng bất kỳ phương tiện nào, hay được lưu giữtrong cơ sở dữliện hoặc hệ 
thống truy cập, mà không có sựcho phép trước bằng vău bản của Công ty Sách Alpha. 


Thiết kế bìa: Trần Văn Phượng 
“Theo dõi bản thảo: Đậu Kiều Ngọc Anh. 


Liên hệ về dịch vụ bản quyền sách & văn bóa phẩm::Email: copyright@alphabooks,vn. 
Liên hệ hợp tác về bản thảo hoặc nhận các bản dịch: Email: publication@äÏphabobks.vn 


DỪNG TIỀN THẬT, HÃY MUA SÁCH THẬT !!I 

Các điềm cân lưu ý khi mua sách Alpha: 

- Bìn ìn màu trến giấy Couché dày, cán mờ, hình ảnh rõ nét. 
- Bìa 4 có tem chống hàng giả. 

- Ruột sách Ïn.trên giấy Bãi Bằng rõ ràng, sắc nét. 

Hãy tìm má những cuốn sách của Alpha. 


